Duy Thức Tam Thập Tụng 
Vụ Lăng Ba giảng 
Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Chương I. 
TỎNG QUAN DUY THỨC TÔNG 


Duy Thức Tam Thập Tụng (ba mươi bài tụng Duy 
Thức) là luận điển cơ bản của Tông Duy Thức. Tông 
Duy Thức dựa vào luận điển này mà thành lập. Lý do 
cần giảng ba mươi bài tụng là vì sự thành lập và truyền 
thừa Tông Duy Thức từ đây mà ra. Tông Duy Thức của 
Trung Quốc bắt đầu từ học phái Du Già Hạnh của Phật 
Giáo đại thừa Ân Độ. Nhưng khi đã nói đến học phái Du 
Già Hạnh không thể không tìm hiểu học phái Trung 
Quán. Xin lần lượt trình bày như sau: 

L Phái Trung Quán và Du Già của Phật Giáo Đại 
Thừa ở Ấn Độ. 

Đại thừa Phật Giáo ở Ấn Độ phát khởi vào cuối thế 
kỷ thứ nhất (dương lịch). Bồ tát Long Thọ sống từ giữa 
thế kỷ thứ nhất đến giữa thế kỷ thứ hai. Ngài là người Bà 
La Môn ở nam Ấn Độ, từ nhỏ theo truyền thống giáo dục 
của Bà La Môn, sau quy y Phật Giáo. Lúc Ấy, kinh điển 
Đại Thừa đã lưu hành ở nam Ấn Độ, Ngài để tâm học 


2. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


tập, nhưng không thỏa mãn. Theo truyền thuyết, khi ấy, 
Ngài đi đến bắc Ấn Độ, ở khu vực núi Tuyết Sơn, một tỳ 
kheo già giữ một số kinh điển Đại Thừa, hoặc tại nơi tu 
họp của Long Tộc có nhiều kinh điển Đại Thừa, nhờ 
vậy, lý luận Đại Thừa của Ngài đã được bổ khuyết. Ngài 
trở về nam Ấn Độ, thì tư tưởng Bát Nhã, lúc đó, đã có tổ 
chức, lưu hành và hệ thống triết học Không Tông của 
Duyên Khởi Tánh Không đã hoàn thành. 

Nguyên nhân Ngài Long Thọ xuất hiện, lúc ấy trào 
lưu tư tưởng ở Ấn Độ; một mặt ngoại đạo cho các pháp 
thật có hoặc thường, hoặc đoạn; một mặt Tiểu Thừa Hữu 
Bộ cho là ngã không pháp hữu với tư tưởng: “pháp thể 
hằng hữu, tam thế thật hữu”. Vì muốn phá tà hiển chánh, 
Bồ tát Long Thọ dựa vào lý luận căn bản tư tưởng duyên 
khởi của Đức Phật và tư tưởng Bát Nhã đương thời, làm 
ra rất nhiều luận điển nhằm bác bỏ tà thuyết. Tư tưởng 
này xuất hiện ở Luận Trung Quán, với bài kệ bát bất như 
sau: 


®##%, Bắt sanh diệc bất diệt 
7Ñ, Bắt thường diệc bất đoạn 
®—-7#%. Bắt nhất diệc bắt dị 
®#Z#m. Bắt lai diệc bất xuất 

REãn E HN. Năng thuyết thị nhân duyên 
# ) Rã ly Ni, Thiện diệt chư hý luận 


#iHiễ1, Ngã khê thủ lễ Phật 


3. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


ñã Mi LH 28 —. Chư Thuyết trung đệ nhất. 


Nghĩa: 
Không sanh cũng không diệt 
Không thường cũng không đoạn 
Không một cũng không khác 
Không đến cũng không đi 
Tuyên Thuyết pháp nhân duyên 
Khéo diệt các hý luận 
Con cúi đầu lễ Phật 
Bậc đạo sư tuyệt vi. 


Bát bất, thực ra, là hoàn toàn phủ định. Từ không 
tánh của các pháp phủ định các lý luận: sanh diệt, thường 
đoạn, một khác, đến đi của Tiểu thừa và ngoại đạo. Vì 
nhân duyên hòa hợp mà các pháp được sanh ra, không 
tồn tại độc lập, nên không có tự tánh. Không tự tánh là 
tánh không cũng gọi là tánh không tánh. Điêm này là nội 
dung của bài kệ dưới đây: 


ñã | f4 }R Chư nhân duyên sanh pháp 
4t RỊ E2 Ngã thuyết tức thị không 
73ãEZ Diệc vi thị giả danh 


7S'äš.. Diệc thị trung đạo nghĩa 


Nghĩa: 
Nhân duyên sanh ra pháp 


4. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Tôi nói nó là không 
Cũng chỉ là giả danh 
Cũng là nghĩa Trung Đạo 


Bồ tát Long Thọ viết rất nhiều, người xưa gọi là luận 
chủ có 1000 bộ luận, trừ luận Trung Quán. Còn có các 
luận chủ yếu: Thập Nhị Môn Luận, Đại Trí Luận,... vân 
vân. Đệ tử của Long Thọ là Đề Bà tiếp nối, trước tác 
Bách Luận, cùng Trung Luận và Thập Nhị Môn Luận 
của Long Thọ hợp thành Tam Luận. Đó là luận điển, sau 
này, Tam Luận Tông ở Trung Quốc y cứ. Nhưng Long 
Thọ, Đề Bà đã lập ra một hệ thống lý luận gọi là Trung 
Quán Học Phái hay Không Tông ở Ấn Độ 

Không Quán của Long Thọ và Đề Bà lấy các pháp vô 
tự tánh để lập luận, song chăng phải duy trì không kiến, 
lầm lạc cho rằng tất cả đều không, truyền đến đời sau 
thành ngoan không (chấp không ngu dốt). Tất cả học giả 
không hiểu nghĩa của không nên sai lầm chấp chặt rằng 
tất cả đều không. Đối với thế tục đề thì Hữu (có) không 
thiết lập được. Đối với thắng nghĩa đế, chơn lý cũng 
không có. Do vậy gọi sự sai lầm này là “ác thủ không” 
hay “trầm không” (giữ lấy cái không sai trái hay chìm 
sâu trong cái không). Sau 900 năm Phật nhập diệt, hai 
đại luận sư Vô Trước và Thế Thân ra đời chỉnh đón lại tệ 
nạn Trầm không lúc ấy và nêu cao ý nghĩa của Hữu. Cái 
hữu này không phải là cái thật hữu (thật có) của Tiểu 
Thừa và ngoại đạo về các pháp, mà là làm sáng tỏ “chơn 
không diệu hữu”, sau khi đã phá tan hai chấp ngã và 


5. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


pháp. Ở Ấn Độ gọi là Hữu Tông cũng gọi là học phái Du 
Gnà Hạnh. 

Niên đại ở đời của Bồ tát Vô Trước trong khoảng 
năm 360 đến 460 dương lịch. Đáp ứng lời thỉnh cầu của 
Vô Trước ở nước A Du Già Na thuộc trung Ấn Độ, Bồ 
tát Di Lặc ở cung trời Đâu Suất vì Ngài Vô Trước mà 
nói năm bộ luận Du Già Sư Địa, Phân Biệt Du Già, Đại 
Thừa Trang Nghiêm, Biện Trung Biên, Kim Cang Bát 
Nhã. Vô Trước vâng theo lời dạy của Bồ tát Di Lặc, 
cùng với em mình chỉnh lý, tổng hợp năm bộ luận Đại 
Thừa ấy và dựa vào đó lập thành Hữu Tông, tức học phái 
Du Già Hạnh ở Ấn Độ. Nhưng Di Lặc không phải là 
nhân vật lịch sử, có thể có một người, ở trần gian này, 
tên là Di Lặc. Hoặc là năm bộ đại luận căn bản ấy chính 
Vô Trước làm ra nhưng mượn tên Di Lặc để lưu hành ở 
đời. Khả năng có thể là vậy. Trước Vô Trước có nhiều 
bậc thầy Du Già học rộng nhưng tên tuổi ít người biết. 
Vô Trước kế thừa học thuyết của những bậc thầy đó rồi 
thêm thắt và phát huy. 

Vô Trước, tên tiếng Phạn là A Tăng Già: ASAGA 
vào thời triều đại vua Cấp Đa (320 — 500) ở Ấn Độ. Ngài 
là người ở thành Phú Lâu Sa Phú, nước Kiện Đà La, 
thuộc bắc Ấn Độ, xuất thân từ gia đình Bà La Môn, cha 
tên Kiều Thi Ca: Kausika ở địa vị quốc sư, có ba người 
con: lớn là Vô Trước, giữa là Thế Thân và út là Sư Tử 
Giác. Vô Trước ban đầu xuất gia theo Hóa Địa Bộ thuộc 
Phật giáo Tiểu Thừa. Tương truyền, Ngài suy nghĩ về 
nghĩa Không mà không hiểu, đã từng muốn tự sát. Sau 
gặp được la hán Tân Đầu La, vì Ngài, giảng Không quán 


6. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


của Tiểu Thừa, vừa nghe đã hiểu. Nhưng chưa vừa ý, sau 
gặp được Ngũ Đại Luận của Di Lặc, Ngài thừa kế thuyết 
này, tập hợp mọi người, truyền bá thuyết ấy. Do đó pháp 
môn Đại Thừa Du Già truyền khắp nơi. 

Về già, Vô Trước đến nước Kiều Thưởng Di thuộc 
trung Ấn Độ giáo hóa, khoảng 100 tuổi mới viên tịch. 
Ngài trước tác rất nhiều nên gọi là luận chủ 1000 bộ 
luận. Luận Hiển Dương Thánh Giáo là của Ngài, tương 
đương bản tóm tắt của luận Du Già Sư Địa, nhưng luận 
Đại Thừa Khởi Tín mới là hạt nhân của Duy Thức Học, 
Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập là trung tâm của Pháp 
Tướng Học. Những tác phẩm chủ yếu của Ngài Vô 
Trước là luận Hiển Dương Thánh Giáo, luận Nhiếp Đại 
Thừa, luận A Tỳ Đạt Ma Tập, luận Đại Thừa Trang 
Nghiêm Kinh, luận Kim Cang Bát Nhã, Năng Đoạn Kim 
Cang Bát Nhã Luận Tụng, Lục Môn Giáo Thọ Tập Định 
Luận Tụng, Thuận Trung Luận. 

Thế Thân tiếng Phạn là Vasabandhu, dịch âm là Bà 
Tấu Bàn Đậu, em cùng cha khác mẹ với Ngài Vô trước, 
sanh và mất trong khoảng 380 đến 480 dương lịch. Đời 
Trần, pháp sư Chân Đề dịch truyện pháp sư Bàn Tâu Bàn 
Đậu nói Ngài xuất gia ở Tát Bà Đa Bộ, tức là Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bộ, học rộng hiểu nhiều, bác thông kinh 
điển không ai sánh kịp, giới hạnh thanh cao khó người 
tương xứng. Căn cứ vào thuyết trên, Thế Thân đã hiểu rõ 
hệ thống lý luận của A Tỳ Đạt Ma và Ngài từng nặc 
danh hóa trang, đến trung tâm học thuật của Hữu Bộ ở 
thành Ca Thấp Di La để học tập giáo lý của Hữu Bộ bốn 
năm. Sau Ngài trở về thành Phú Lâu Sa Phú, dùng giáo 


7. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


nghĩa của Kinh Lượng Bộ phê phán Hữu Bộ, tập họp 
chúng giảng giải những nội dung sở đắc. Vừa giảng vừa 
viết và luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá đã hoàn thành. Luận 
này khi xuất hiện, có khá nhiều cuộc tranh luận, nhưng 
không ai có thê phi bát nỗi, nên người thời ấy gọi là luận 
thông minh. 

Thế Thân tuyên dương Tiểu Thừa ở bắc Ân Độ mà 
che khuất Đại Thừa. Anh của Ngài là Vô Trước rất 
thương, giả bệnh để Ngài đến thăm, ngầm sai đệ tử đọc 
Phẩm Thập Địa của Kinh Hoa Nghiêm, ở phòng kế bên. 
Thế Thân nghe được mới biết nỗi khổ tâm của anh. Ngài 
hối hận vô cùng, trước kia sai lầm nên bài báng Đại 
Thừa, hoằng dương Tiểu Thừa, muốn cắt lưỡi tạ lỗi. Vô 
Trước nói với Ngài rằng: em, trước kia, dùng lưỡi phi 
báng Đại Thừa, bây giờ, sao không dùng lưỡi ấy khen 
ngợi Đại Thừa? Như thế, Thế Thân bỏ Tiểu Thừa vào 
Đại Thừa, còn trước tác, giải thích, tuyên dương Đại 
Thừa. Tông Duy Thức đã hình thành từ đây. 

Vào khoảng 80 tuổi, Thế Thân nhập diệt ở nước A 
Du Giá Na, cách anh Vô Trước của Ngài nhập diệt hơn 
20 năm. Ngài để lại trước tác rất nhiều có liên quan đến 
Duy Thức Học, như: 

I) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 10 quyên, đời Trần, 
Chân Đề dịch tên là Nhiếp Đại Thừa Thích Luận; đời 
Tùy, Đạt Ma Cấp Đa dịch có tên là Nhiếp Đại Thừa 
Luận Thích Luận; đời Đường, Huyền Trang dịch có 
tên là Nhiếp Đại Thừa Luận Thích. 

2) Biện Trung Biên Luận Thích, I quyền, đời Đường , 
Huyền Trang dịch. 


8. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


3) Duy Thức Nhị Thập Tụng, I quyên, đời Đường 
Huyền Trang dịch. 

4) Duy Thức Tam Thập Tụng, I quyến, đời Đường, 
Huyền Trang dịch. 

5) Đại Thừa Ngũ Uần Luận, 1 quyền, đời Đường, 
Huyền Trang dịch. 

6) Bách Pháp Minh Môn Luận, 1 quyên, đời Đường, 
Huyền Trang dịch. 


Người Ấn Độ xưa làm luận, trước làm bản tụng nói 
tổng quát yêu nghĩa của cả quyền sách. Sau dựa vào tụng 
viết giải thích gọi là trường hàng. Trường hàng luận bàn 
về chánh văn. Duy Thức Tam Thập Tụng, I quyên, Ngài 
Thế Thân, về già phần trường hàng chưa làm thì Ngài đã 
thị tịch. Bên cạnh đó có lý luận của học phái Du Già 
Hạnh đã trở thành trào lưu chủ yêu của Phật Giáo Đại 
Thừa. Những vị nghiên cứu luận này rất nhiều, sau khi 
Ngài Thế Thân mắt 100 năm, rất nhiều học giả đua nhau 
giải thích Tam Thập Tụng. Trong số ấy, có 10 vị nổi 
tiếng nhất. Người sau tôn xưng là 10 đại luận sư: 

I) Thân Thắng, tiếng Phạn là Bạn Đồ Thất Lợi, 

Bahbưsri, cùng thời với Ngài Thế Thân. 

2) Hỏa Biện, tiếng Phạn là Chất Đán La Bà Nã, 

Citrabhana, cùng thời với Ngài Thế Thân. 

3) Đức Huệ, tiếng Phạn là Lâu Nã Mạt Đề, Gunamati. 

Ngài là thầy của An Huệ. 

4) An Huệ, tiếng Phạn là Tất Sĩ La Mạt Đề, Stharamati, 
là học giả lớn nổi tiếng của Đại Thừa Duy Thức 

Tông. 


9. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


5) Nan Đà, tiếng Phạn Nanda, dịch ý là Hoan Hỷÿ, Ngài 
chủ trương lập hai phần Kiến và Tướng đối với tâm 
thức của Duy Thức Học. 

6) Tịnh Nguyệt, tiếng Phạn là Chất Tử La Bà Nã, 
Citrabhana, cùng thời với An Huệ. 

7) Hộ Pháp, tiếng Phạn là Đạt Ma Bà La, Dharmapala, 
là người ở giữa thế kỷ thứ 6. 

8) Thắng Hữu, tiếng Phạn là Tỳ Thế Sa Mật Đa La, 
Visesamitra, từng học giáo nghĩa Duy Thức với Hộ 
Pháp ở chùa Na Lan Đà. 

9) Thắng Tử, tiếng Phạn là Nhã Na Phất Đa La, 
Jinaptra, có viết Du Già Sư Địa Luận Thích, 1 quyền, 
Huyền Trang dịch. 

10) Trí Nguyệt, tiếng Phạn là Nhã Na Chiến Đa La, 
Jnanacandra, Ngài là đệ tử của Hộ Pháp. 

Ở đây đặc biệt giới thiệu Giới Hiền, Ngài là người từ 
thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 7 Dương Lịch, sanh ở nước 
Tam Ma Đát, đông Ấn Độ, thuộc chủng tộc Bà La Môn. 
Từ nhỏ, Ngài đã hiếu học, du lịch khắp nơi, tìm tòi thầy 
giỏi, đến chùa Na Lan Đà ở trung Ấn Độ, xuất gia theo 
học với Hộ Pháp. Lúc 30 tuôi, Ngài đã biện luận với một 
người ngoại đạo nỗi tiếng ở nam Ấn Độ và thắng người 
này nên được quốc vương ban thưởng, xây dựng cho 
Ngài một ngôi già lam. Về sau, Ngài trụ trì lâu dài ở 
chùa Na Lan Đà, rộng truyền Duy Thức Tông. Ngài dựa 
vào Kinh Giải Thâm Mật, Luận Du Già Sư Địa và các 
kinh, luận khác, chia giáo lý của Đức Phật ra làm ba 
thời: 


10. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Thời kỳ thứ nhất: Đức Phật mở đầu nói A Hàm, nêu 
lên tôn chỉ Ngã Không Pháp Hữu, gọi là Hữu Giáo chỉ 
Giáo Pháp Tiểu Thừa. 

Thời kỳ thứ hai: Đức Phật nói Bát Nhã Đại Thừa, 
nêu lên lý Chư Pháp Giai Không, Tâm Cảnh Câu Không 
chỉ suối nguồn của Đại Thừa. 

Thời kỳ thứ ba: Đức Phật nói Tam Tự Tánh và Tam 
Vô Tánh, khẳng định giáo lý Trung Đạo: Phi Không Phi 
Hữu, chỉ Đại Thừa Hữu Tông. 

Khi Tam Tạng Huyền Trang ở Trung Quốc, du học 
tại Ấn Độ, từng thờ Giới Hiền làm thầy ở chùa Na Lan 
Đà, nương tựa thầy học tập Luận Du Già Sư Địa và Thập 
Chi luận của học thuyết Duy Thức. Khi Ngài Giới Hiền 
106 tuổi làm đại trưởng lão ở chùa này và mọi người đều 
tôn xưng Ngài là Chánh Pháp Tạng. 

II. Sự thành lập Tông Duy Thức ở Trung Quốc. 

Đại sư Huyền Trang là một trong bốn nhà dịch kinh 
vĩ đại ở Trung Quốc, cũng là người khai sáng Tông Duy 
Thức. Ngài họ Trần tên VI,ở Yên Sư, Hà Nam, sanh vào 
năm 20 Khai Hoàng, Tùy Văn Đề (589). Ngài có người 
anh lớn tên Tiệp, xuất gia từ nhỏ ở chùa Tịnh Độ, Lạc 
Dương. Năm 13 tuổi, Huyền Trang cũng theo anh xuất 
gia. Năm đầu Võ Đức, Đường Cao Tông (618), Ngài 
theo anh đi vào Trường An, ít lâu sau tới Thành Đô tìm 
tòi, học hỏi. Võ Đức năm thứ năm, Ngài thọ cụ túc giới 
rồi trở lại Trường An nghe hai Đại đức Pháp Thường và 
Tăng Biện giảng Luận Nhiếp Đại Thừa. Các thầy giảng 
giải, mỗi vị theo một tông phái riêng, thánh điển, cũng từ 
đó, mà không được rõ ràng, nên chăng biết theo ai. Vì 


11. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


vậy, Ngài muốn đến Ấn Độ để sáng tỏ điều này. Dâng 
biểu xin, vua không chuẩn, thầy Huyền Trang không thối 
lui, bèn đến người dân tộc ở biên cương học ngôn ngữ. 
Trinh Quán, năm thứ ba, Đường Thái Tông, Ngài lén ra 
khỏi Trường An, đi giữa đường gặp gian nan, hiểm trở. 
Trải qua 5 năm, Ngài mới đến trung Ấn Độ, ở chùa Na 
Lan Đà, nương vào luận sư Giới Hiền để học nghĩa lý 
thâm sâu của luận Du Già Sư Địa và Thập Chi luận trong 
năm năm. Còn theo cư sĩ Thắng Quân học Duy Thức 
Quyết Trạch Luận và Trang Nghiêm Kinh Luận với các 
luận điển khác trong hai năm. 

Năm thứ 19 Trinh Quán, thầy Huyền Trang hồi 
hương. Từ Ấn Độ đem về hơn 650 bộ kinh điển chữ 
Phạn, sau khi về nước, Ngài bắt đầu dịch kinh, luận. 
Trước sau 75 bộ, hơn 1300 quyền, trong ấy liên hệ đến 
Pháp Tướng Duy Thức có các loại sau đây: 

1) Kinh Giải Thâm Mật, 5 quyền. 

2) Luận Du Già Sư Địa do bồ tát Di Lặc sáng tác, 

100 quyền. 
3) Biện Trung Biên Luận do bồ tát Di Lặc sáng tác, 
3 quyền. 

4) Nhiếp Đại Thừa Luận, do bồ tát Vô Trước sáng 

tác, 3 quyền. 

5) Hiển Dương Thánh Giáo Luận, do bồ tát Vô 

Trước sáng tác, 20 quyên. 

6) Đại Thừa Ngũ Uấn Luận, do bồ tát Thế Thân 

sáng tác, I quyền. 

7) Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, do bồ tát 

Thế Thân sáng tác, 1 quyền. 


12. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


8) Du Già Sư Địa Luận Thích, do bồ tát Thế Thân 

sáng tác, Ï quyền. 

9) Quán Sở Duyên Duyên Luận, do luận sư Trần Na 

sáng tác, I quyền. 

10) Duy Thức Nhị Thập Luận, do bồ tát Thế Thân 

sáng tác, I quyền. 

11) Duy Thức Tam Thập Tụng, do bồ tát Thế Thân 

sáng tác, l quyền. 

12)Thành Duy Thức Luận: lấy 100 quyển Thích 

Luận của 10 đại luận sư, sắp xếp, tập hợp thành 
Thức Luận, 10 quyền. 

Do đại sư Huyền Trang dịch các kinh luận thuộc hệ 
thống pháp tướng duy thức và thầy Khuy Cơ hoằng 
dương thêm ra và thành lập Tông Duy Thức ở Trung 
Quốc. Ngoài những kinh điển kể trên, Ngài còn dịch 
luận điển của Nhất Thiết Hữu Bộ thuộc Tiểu Thừa. Như 
A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Luận, Lục Túc Luận, Đại Tỳ Bà 
Sa Luận, Câu Xá Luận, vân vân. Ngài Huyền Trang mắt 
vào năm đầu Lân Đức, Đường Cao Tông (664), hưởng 
thọ 65 tuổi. 

Đệ tử ruột của đại sư Huyền Trang là Khuy Cơ, họ là 
Uắt Trì, tự là Hồng Đạo, là hậu duệ của Uất Trì Bộ, đời 
Nguyên Ngụy, là con nuôi của Uất Trì Cung, một công 
thần của Sơ Đường, là người Trường An, Kinh Triệu 
thuộc triều đại nhà Đường. Thầy Khuy Cơ sanh vào năm 
Trinh Quán thứ 6, Thái Tông nhà Đường. Bắm tánh 
thông minh, hình thể khỏe mạnh, năm 17 tuổi thầy theo 
lệnh vua xuất gia, làm đệ tử của Ngài Huyền Trang và 
được bồn sư chỉ dạy kinh điển Phật Giáo và ngữ văn Ấn 


13. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Độ. Năm 25 tuổi thầy tham dự dịch kinh. Năm thứ 4, 
Hiển Khánh, Cao Tông, nhà Đường, Ngài Huyền Trang 
dịch Thành Duy Thức Luận. Vốn nương theo sự giải 
thích của 10 nhà về Duy Thức Tam Thập Tụng và dịch 
ra toàn bộ rồi lệnh cho Khuy Cơ cùng với bốn người nữa 
là Nhật Thần, Phương Thần, Gia Thượng, Phổ Quang 
chịu trách nhiệm hiệu đính, biên soạn. Nhưng về sau 
Ngài Huyền Trang giao hẵn cho Khuy Cơ lo việc chỉnh 
đốn văn tự và dịch ra Thành Duy Thức Luận, 10 quyền. 
Về sau Ngài Huyền Trang bảo Khuy Cơ xiển dương 
Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận và Du Già Sư Địa Luận 
của Trần Na, vân vân. Vì vậy, Khuy Cơ thông đạt học 
thuyết Nhân Minh. Khuy Cơ trước thuật rất nhiều và 
được tôn xưng là Sớ Chủ 100 bộ. Chủ yêu những luận 
điển liên quan đến Duy Thức, như: Du Già Sư Địa Luận 
Lược Toản, I6 quyển; Du Già Sư Địa Luận Kiếp 
Chương Tụng; Thành Duy Thức Thuật Ký, 20 quyên; 
Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Khu Yếu, 4 
quyền; Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Ký, 3 quyền; 
Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Giải, I quyền; 
Thành Duy Thức Luận Biệt Sao, 4 quyền; Biện Trung 
Biên Luận Thuật Ký, 3 quyền; Tạp Tập Luận Thuật Ký, 
10 quyền; Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Sớ, 6 
quyên; Đại Thừa Pháp Uyên Nghĩa Lâm Chương, 14 
quyền. 

Do thầy Huyền Trang và Khuy Cơ kiến lập, hoằng 
dương Duy Thức Tông, là một trong tám tông Đại Thừa 
ở Trung Quốc. Tông Duy Thức còn gọi là Tông Pháp 
Tướng. Vì phán đoán, quyết định tướng trạng, thê tánh 


14. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


của các pháp, nên gọi là Tông Pháp Tướng. Vì làm sáng 
tỏ lý nhiệm mẫu của vạn pháp duy thức, nên gọi là Tông 
Duy Thức. 

Khuy Cơ có đệ tử là Huệ Chiêu, sanh vào năm thứ 
hai Vĩnh Huy, Cao Tông, đời Đường. Mười lăm tuổi, 
Huệ Chiêu xuất gia, từng được Ngài Huyền Trang dạy 
dễ. Sau Huệ Chiểu theo học Duy Thức với thầy Khuy 
Cơ và triệt để thông suốt huyền nghĩa của Tông Pháp 
Tướng. Vì Huệ Chiểu trụ trì chùa Đại Vân ở Truy 
Xuyên, nên người đời gọi là Đại Sư Truy Xuyên. Sau khi 
Khuy Cơ thị tịch, Viên Trắc viết Thành Duy Thức Luận 
Sớ kiến giải không giống với Khuy Cơ. Huệ Chiêu viết 
Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng để bát lại 
thuyết của Viên Trắc, nêu lên chánh nghĩa của Pháp 
Tướng. Ngoài Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng, 
Huệ Chiêu còn viết: Năng Hiển Trung Biên Huệ Nhật 
Luận, 4 quyên; Nhân Minh Nhập Chính Lý Luận Nghĩa 
Toản Yếu, Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ; Kim Quang 
Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ; Khuyến Phát Bồ Đề 
Tâm Tập, vân vân. 

Trí Châu là đệ tử của Huệ Chiểu, ở huyện Bộc 
Dương, sanh vào năm thứ nhất, Tổng Chương, vua Cao 
Tông, đời Đường; sau khi xuất gia, ban đầu theo học 
Thiên Thai, sau học với thầy Huệ Chiểu; có viết thành 
Duy Thức Luận Diễn Bí; Nhân Minh Nhập Chánh Lý 
Luận Sở Tiền Ký, 3 quyền; Nhân Minh Nhập Chánh Lý 
Luận Hậu Ký, 3 quyền và Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ 
Chương, vân vân. Duy Thức Luận Diễn Bí của Trí Châu 


15. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


với Khu Yếu của Khuy Cơ và Liễu Nghĩa Đăng của Huệ 
Chiêu hợp thành Duy Thức Tam Sớ. 

Như Lý là đệ tử của Trí Châu có viết Thành Duy 
Thức Luận Nghĩa Diễn và Thành Duy Thức Luận Diễn 
Bí Thích nhưng nội dung rất là rắc rối nhỏ nhặt. 

Sau khi Duy Thức Tông thành lập thì tông phong khá 
thạnh hành. Hơn 100 năm sau, Pháp nạn Võ Xương do 
Võ Tông, nhà Đường nổi lên thì hầu hết kinh, sớ của 
Tông phái này đều bị thiêu hủy; về sau, mỗi ngày một 
SUY VI. 

HỊL Những kinh, luận Duy Thức Tông căn cứ. 

Có 6 kinh và I1 luận và Thuyết Nhất Bồn Thập Chi 
mà Duy Thức Tông căn cứ để thành lập tông. 6 kinh là 
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh; Giải Thâm 
Mật Kinh; Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang Nghiêm 
Kinh; A Tỳ Đạt Ma Kinh; Lăng Già Kinh; Hậu Nghiêm 
Kinh. 

11 luận là Du Già Sư Địa Luận; Hiển Dương Thánh 
Giáo Luận; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận; Tập 
Lượng Luận; Nhiếp Đại Thừa Luận; Thập Địa Kinh 
Luận; Phân Biệt Du Già Luận; Biện Trung Biên Luận; 
Nhị Thập Duy Thức Luận; Quán Sở Duyên Duyên Luận; 
A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận. 

Trong 6 kinh thì Kính Giải Thâm Mật là chính. 
Trong I1 luận thì Luận Du Già Sư Địa là chính. 

Nhất Bồn Thập Chi còn gọi là Thập Chi Luận, thì lây 
Luận Du Già Sư Địa là chính; lấy Bách Pháp, Ngũ 
Uẫn,...vân vân. 10 loại luận điển là Chi Chi Luận. Tên 
của Thập Chi Luận là: 


16. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


l) 


2 


` 


3) 


4) 


5 


`— 


6 


`“ 


7 


`— 


8) 


9 


` 


17. 


Lược Trần Danh Số Chi: Luận Bách Pháp Minh Môn 
là lược chép Phần Bản Địa về danh số trong Luận Du 
Già Sử Địa, lấy tắt cả pháp vô ngã làm Tông. 

Thô Thích Thể Nghĩa Chi: Luận Đại Thừa Ngũ Uấn 
bao gồm Phần Bản Địa về cảnh sự trong Luận Du 
Già Sư Địa, lấy vô ngã duy pháp làm tông. 

Tổng Bao Chúng Nghĩa Chi: Luận Hiển Dương 
Thánh Giáo, yếu nghĩa của Địa 17 trong Luận Du 
Già Sử Địa, lấy mỉnh giáo làm Tông. 

Quảng Bao Đại Nghĩa Chi: Nhiếp Đại Thừa Luận, 
đây là tổng quát pháp môn Thâm Mật, Du Già, giải 
thích rõ tông yêu A Tỳ Đạt Ma Tập Luận và Nhiếp 
Đại Thừa Luận, lấy giản tiểu nhập địa làm Tông. 
Phân Biệt Danh Số Chi: A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận 
là tổng quát tất cả pháp môn của Du Già Sư Địa 
Luận, tập trung tông yếu của A Tỳ Đạt Ma Kinh, lấy 
Uẫn, Xứ, Giới ba khoa làm Tông. 

Ly Tích Chương Trung Chi: Biện Trung Biên Luận, 
đó là cương yếu phẩm thứ 7 làm nên Du Già Pháp 
tướng, lấy trung đạo làm Tông. 

Tôi Phá Tà Sơn Chi: Nhị Thập Duy Thức Luận, đó là 
giải thích 7 vấn nạn để trở thành Du Già Duy Thức, 
lấy duy thức vô cảnh làm Tông 

Cao Kiến Pháp Tràng Chỉ: Tam Thập Duy Thức 
Luận, đây là giảng rộng cảnh thể của Du Già, lấy 
ngoài thức không có thật hữu làm Tông. 

Trang Nghiêm Thể Nghĩa Chi: Đại Thừa Trang 
Nghiêm luận, đây là tổng quát Nhất Địa Pháp Môn 


Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


của Bồ Tát trong Du Già, lấy trang nghiêm Đại 
Thừa làm tông. 

10) Nhiếp Tán Quy Quán Chi: Phân Biệt Du Già Luận, 
luận chưa dịch ra Hán văn. 


18. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Chương 2. 
PHẦN ĐOẠN ĐẠI CƯƠNG TAM THẬP TỤNG 


Luận điển cơ bản để thành lập Duy Thức Tông là 
Duy Thức Tam Thập Tụng. Xưa nay chú thích, giảng 
giải Tam Thập Tụng nhiều vô kể. Ở Trung Quốc có 
Thành Duy Thức Luận là quan trọng nhất. Chỉ có Thức 
Luận là bản hùng văn gồm 10 quyền, về mặt này, từng 
chữ từng chữ là châu ngọc rạng ngời, mở ra kho tàng 
nghĩa lý quan trọng của Duy Thức. Mặt khác, cách hành 
văn của sách ấy như cành còn mọc thêm cành, lá kể bên 
lá sum xuê. Cho nên, trong Thức Luận, văn thì khúc 
chiết, nghĩa thì liên hoàn làm cho người mới đọc, như đi 
trong sương mù, không biết tới đâu, về đâu, làm sao đọc 
thông Thành Duy Thức Luận đây? Chỉ còn cách học 
thuộc Tam Thập Tụng. Rồi đối chiếu văn tụng với thức 
luận, mới mong tìm ra được manh mối. Xin chia Tam 
Thập Tụng như sau: 

L — Phân Đoạn Tam Thập Tụng 

Tam Thập Tụng do ngài Thế Thân sáng tác. Cứ bốn 
câu, mỗi câu năm chữ thành một bài tụng. Toàn văn có 
30 bài tụng, tất cả 600 chữ. Tất cả Kinh luận, phần 
nhiều, chia làm ba phần: Tựa, Chánh Tông, Lưu Thông. 
Mà toàn văn của tụng này đều là Phần Chánh Tông, 
không có Tựa và Lưu Thông. Trước khi giảng giải Tam 
Thập Tụng, trước nhất đọc thuộc toàn văn Tam Thập 
Tung. 


19. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


I) HBñãt8) 
BEEMHRE 
4tkïPn 
IÈL§£#4t# = 


Do giả thuyết ngã, pháp 
Hữu chủng chủng tướng chuyển 
Bỉ y, thức sở biến 


Thử năng biến duy tam. 


Do giả nói ngã pháp 

Có các thứ tướng chuyển 
Nó y Thức biến ra 

Năng biến này có ba. 


2) ñH 3S 
% 7D 
+JJEnl #R Rồi 
S4 


VỊ DỊ thục, Tư lương 
Cập Liễu biệt cảnh thức 
Sơ A lại da thức 


Dị thục nhứt thiết chủng 


Là DỊ Thục, Tư Lương 

Và Liễu Biệt Cảnh Thức 
Một thức A Lại Da, 

Dị Thục, Nhất Thiết Chủng 


3) “FHJ#ll\# 
K& í E88 
=1 xx SẢ ‡8 g 


‡RREtftâ % 


Bất khả tri chấp thọ 
Xứ liễu thường dữ Xúc 
Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư 


Tương ưng duy Xả thọ 


20. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Không biết được chấp thọ, 
Xứ, Liễu thường cùng Xúc 
Tác Ý, Thọ, Tưởng, Tư 
Tương ưng chỉ Xả Thọ 


4) Bi? KRRU Thị vô phú vô ký 


5) 


#7] 1l Xúc đăng diệc như thị 
I=E— tIỆ Si) Hằng chuyền như bộc lưu 


IZ£3S4ý†â A la hán vị xả 


Nó vô phú vô ký, 

Xúc thảy cũng như thế, 
Hằng chuyền như thác nước 
A La Hán thì xả. 


X®_-8# Thứ đệ nhị năng biến 
Z2 1h Thị thức danh Mạt na 
tt£-8i Y bỉ chuyển duyên bỉ 


J84SR# Tư lương vi tánh tướng. 


Hai, Đệ Nhị Năng Biến: 
Thức này tên Mạt Na 
Nương kia lại chuyền kia, 
Tư lương làm tánh tướng. 


21. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


6) 


7) 


8) 


"gi 
ECE22, E22.) 
⁄# 1 


Tứ phiền não thường câu 
Vị Ngã si, Ngã kiến 
Tịnh Ngã mạn, Ngã ái 


Cập dư Xúc đẳng câu 


Thường cùng bốn phiền não 
Là Ngã Si, Ngã Kiến, 

Và Ngã Mạn, Ngã Ái, 

Cùng xúc thảy các thứ. 


E2 Hữu phú vô ký nhiếp 
ERPn+rñšš Tùy sở sanh sở hệ 
Bhj#E 5Š Ji XE A la hán Diệt định 
Hit Xuất thế đạo vô hữu 
Thuộc Hữu Phú Vô ký 
Tùy hệ Lại Da sanh, 


Đến A La Hán, Diệt Định 
Xuất Thế Đạo không còn. 


»xi#=/8 
#ÿIB~ 
7181tM 


*#4#8ŸZt. 


Thứ đệ tam năng biến 
SaI biệt hữu lục chủng 
Liễu cảnh vi tánh tướng 


Thiện, bất thiện câu phi. 


22. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Ba, Đệ Tam Năng Biến, 
Có sáu thứ sai biệt 

Liễu cảnh làm tánh tướng, 
Thiện, ác và cầu phi. 


9) J#2bPfiEfT Thử tâm sở Biến hành 


nl‡š# 8l Biệt cảnh, Thiện, Phiền não 


Bi Tùy phiền não, Bắt định 


Eí=SHẼ. Giai tam thọ tương ưng 


Tâm sở nó: Biến Hành 

Biệt Cảnh, Thiện, Phiền Não 
Tùy Phiền Não, Bắt Định; 
Tương ưng cả Ba Thọ. 


10) J3j§2T#Š Sơ Biến hành: Xúc đẳng 


XXhIãBÄ Thứ Biệt cảnh vị Dục 
J5 Thắng Giải, Niệm, Định, Tuệ 


Pi#ãá%-Rl. Sở duyên sự bất đồng 


Trước Biến Hành: Xúc thảy 
Kế Biệt Cảnh là Dục, 

Thắng Giải, Niệm, Định, Huệ 
Cảnh sở duyên chăng đồng 


23. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


II)#REERHS 
#t®—= 
#)#*®MÙ% 


?1†ầ⁄25. 


Thiện vị Tín, Tàm, Quí 
Vô tham đăng tam căn 
Cần, An, Bất phóng dật 


Hành xả cập Bắt hại 


Thiện là Tín, Tàm, Quí, 
Vô Tham thảy...ba căn, 
Cần, An, Bất Phóng Dật, 


Hành Xả và Bắt Hại. 
12)##l§=®E Phiền não vị Tham, Sân 
23I-14--8-) S¡, Mạn, Nghi, Ác kiến 
B1 Tùy phiền não vi Phẫn 
‡ Silliä&. Hận, Phú, Não, Tật, Xan 


Phiền Não là Tham, Sân 
S1, Mạn, Nghi, Ác Kiến 
Tùy Phiền não là Phân 
Hận, Phú, Não, Tật, Xan, 


13) Btãm E8 
#fliX #45 
tạSñ§R}t 


Cuông, siêm dữ Hại, Kiêu 
Vô tàm cập Vô quí 


Trạo cử dữ Hôn trâm 


24. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


“lEt.l#S. Bắt tín tịnh Giải đãi 


Cuống, Xiêm cùng Hại, Kiêu 
Vô Tàm và Vô Quý, 

Trạo Cử với Hôn Trầm, 

Bất Tín và Giải Đãi, 

14) 1% ®® Phóng dật cập Thất niệm 
BuR(L E2 Tán loạn, Bất chánh tri 
TERB H8RK Bắt định vị Hi, Miên 
SiRl—#—. Tầm, Tứ nhị các nhị. 

Phóng Dật cùng Thất Niệm, 
Tán Loạn, Bắt Chánh Tri. 
Bất Định là: Hồi, Miên, 
Tầm, Tứ thông nhiễm tịnh. 

15) &4IÈ‡R4# Y chỉ Căn bản thức 
Ti B1 Ngũ thức tùy duyên hiện 
Bt{R5st 4 Hoặc câu hoặc bất câu 


ty Š1k7k. Như ba đào y thủy 


Nương nhờ Căn Bản Thức 
Năm thức tùy duyên hiện, 
Hoặc chung hoặc chăng chung 


25. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Như ba đào y nước. 


16) St 3 1H #u Ý thức thường hiện khởi 
+ Trừ sanh Vô tưởng thiên 
K.ftùò —TE Cập Vô tâm nhị định 
R#RE E8 lạ Z6. Thùy miên dữ muộn tuyệt. 

Ý Thức thường hiện khởi, 
Trừ sanh trời Vô Tưởng, 
Và hai Định Vô Tâm, 


Ngủ say cùng chết giấc. 


17) ñã mi ĐC 
2) ZIFfr2 5I 
EHlt&# 


tắt — UNỆ Rất. 


Thị chư thức chuyên biến 
Phân biệt sở phân biệt 
Do thử bỉ giai vô 


Cố nhứt thiết Duy thức 


Là các Thức chuyền biến, 
Phân Biệt, Sở Phân Biệt, 
Do đây, kia đều không, 
Nên tất cả: Duy Thức 


26. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


18) R—ÙJÑi 
tin 
Dã 
i2) B2 


Do Nhứt Thiết Chủng thức 
Như thị như thị biến 
Dĩ triển chuyên lực cố 


Bỉ bỉ phân biệt sanh 


Do Thức Nhất Thiết Chủng, 
Như thế, như thế biến, 

Vì do sức chuyền biến, 

Các thứ phân biệt sanh. 


19) HããXšã& Do chư nghiệp tập khí 
—=EtWE Nhị thủ tập khí câu 
hi SS\RL Tiền Dị thục ký tận 
@§##Sãt. Phục sanh dư quả thục 

Do các nghiệp tập khí 
Cùng hai thủ tập khí 


Dị Thục trước dứt rồi 
DỊ Thục sau lại sanh. 


20) RX3Rã† 
XIEE1 
Ì2)-1182IE2) 


Do bỉ bỉ Biến kế 
Biến kế chủng chủng vật 


Thử Biến kế sở chấp 


27. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


a#+#&PI®#. Tự tánh vô sở hữu. 


Do các thứ Biến Kế, 
Biến Kế các thứ vật, 
Biến Kế sở chấp này 
Nó không có tự tánh. 

21) b6 H# Y tha khởi tự tánh 
2Blf&'ï%+ Phân biệt duyên sở sanh 
II JA& Viên thành thật ư bỉ 
*g 1ã BãẾ BỊ +. Thường viễn ly tiền tánh 

Y Tha Khởi tự tánh, 

Do phân biệt sanh ra, 
Viên Thành Thật từ nó, 
Thường xa lìa tánh trước, 

22) If8ftb Cố thử dữ Y tha 
3PS3F^S Phi dị phi bất dị 
12% Như vô thường đẳng tánh 
3F R M8. Phi bất kiến thử, bỉ 

Nên nó và Y Tha 
Chăng phải khác mà khác. 


Như tánh vô thường thảy 
Thấy đây mới thấy kia. 


28. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


23) HIflt=†#+ Tức y thử tam tánh 


UíW@=#‡t Lập bỉ tam Vô tánh 
0t: Sân Cố Phật mật ý thuyết 
—ÙJ3#!*#. Nhứt thiết pháp vô tánh. 


Tức nương ba Tánh này, 
Lập ba Vô Tánh kia, 
Nên Phật mật ý nói: 
Tât cả Pháp Vô Tánh. 
24) IRI4H#4‡#t Sơ tức Tướng vô tánh 
X#&H#A# Thứ Vô tự nhiên tánh 
f HšRÊRJ Hậu do viễn ly tiền 
Piu®›»*# Sở chấp ngã pháp tánh 
Trước là Tướng Vô Tánh, 
Kế, Vô Tự Nhiên Tánh 
Sau, do lìa tánh trước: 
Là Tánh Chấp Ngã Pháp. 
25) Èã)›š¿£® Thử chư pháp thắng nghĩa 
7nRIE#n Diệc tức thị Chân như 
*# ¡0 ti Thường như kỳ tánh cố 


29. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


BỊ Rất S †t. Tức Duy thức thật tánh. 


Các pháp Thắng Nghĩa này, 
Cũng tức là Chân Như, 

Vì tánh nó Thường Như, 
Tức Thật Tánh Duy Thức. 


26) J)®zkidi Nãi chí vị khởi thức 
58t Cầu trú Duy thức tánh 
Tà — Hv Bễ RK Ư nhị thủ Tùy miên 
3ƒ» Du vị năng phục diệt 

Từ khi chưa Khởi thức, 
Cầu trụ Duy Thức Tánh, 
Với hai thủ tùy miên, 
Vẫn chưa thê phục diệt; 

27) 8Ñ U 2) Hiện tiền lập thiểu vật 
ñB 2E HỆ BI LE Vị thị Duy thức tánh 
TM Dĩ hữu sở đắc có 
dE:8£ ti. Phi thật trú Duy thức. 


Hiện tiền còn chút vật, 
Ay là Tánh Duy Thức, 


30. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Vì còn có sở đặc, 


Chưa thật trụ Duy Thức. 

28) JAHfã Nhược thời ư sở duyên 
#8" Trí đô vô sở đắc 
EãR#1tEit Nhĩ thời trú Duy thức 
8F — HH đk. Ly nhị thủ tướng cố. 


Nếu đối cảnh Sở Duyên 
Trí không còn Sở Đắc 
Bây giờ trụ Duy Thức. 
Vì xa lìa hai thủ, 


29) #4488 
zH”‡#R# 
=5 


fEiỗ St. 


Vô đắc bắt tư nghì 
Thị Xuất thế gian trí 
Xả nhị thô trọng cô 


Tiện chứng đắc Chuyền y. 


Vô Đắc không nghĩ bàn 
Là Trí Xuất Thế Gian, 

Vì bỏ hai thô trọng 

Nên chứng được chuyên Y 


30) ÈHI#4jRZt 


Thử tức Vô lậu giới 


31. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Tãã=x Bắt tư nghì Thiện, Thường 
Zz Iã Rý Hà An lạc, Giải thoát thân 
^*®53. Đại Mâu Ni danh pháp. 


Đây là Vô Lậu Giới, 

Bất Tư Nghì, Thiện, Thường 
An Lạc, Giải Thoát Thân, 
Đại Mâu Ni là pháp. 


Nội dung bài tụng nhằm nói lên tất cả pháp đều do 
Thức biến hiện. Tức là Thức Có Chăng Phải Không và 
Cảnh Không Chắng Phải Có làm Tông Chỉ. Trước đả 
phá Tiểu Thừa, ngoại đạo. Sau làm sáng tỏ lý Duy Thức. 
Vì vậy, có ba phương pháp phân chia 30 bài tụng trên: 

Phương pháp 1: Chia Tướng, Tánh, Vị, nhằm nói rõ 
Tướng của Duy Thức (từ bài I đến bài 24). Tánh Của 
Duy Thức (bài 25). Vị Của Duy Thức (từ bài 26 đến 30). 

Phương pháp 2: Chia Trước, GIữa, Sau. Trước là 6 
câu đầu; Giữa là 94 câu kế; Sau là 20 câu. 

Phương pháp 3: Chia Cảnh, Hạnh, Quả. Nói rõ Cảnh 
Của Duy Thức là 25 bài đầu. Nói rõ Hạnh Của Duy 
Thức là 4 bài kế. Nói rõ Quả Của Duy Thức là I bài 
cuối. 

H. Bảng liệt kê phân đoạn 30 bài tụng. 
1) Nói rõ Tướng Của Duy Thức 

Tướng Của Duy Thức là pháp của Tánh Y Tha Khởi. 
Pháp khởi lên dựa vào cái khác, chính là dựa vào nhân, 
duyên mà khởi lên. Đó là sự hiện hữu của Duy Thức. 


32. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Phàm phu, ngoại đạo không biết lý: Chỉ có Thức mà 
không có cảnh, nên chấp ngoài tâm có cảnh. Từ đây sanh 
ra chấp ngã và chấp pháp. Vì vậy, ngay từ đầu, luận chủ 
nêu lên rất nhiều phương tiện để nói rõ và sâu rộng về 
Tướng Trạng của Duy Thức. Tức là các pháp nương vào 
Thức sanh Khởi, nhằm phá trừ ngã chấp và pháp chấp 
kia. 
2) Nói rõ Tánh Của Duy Thức 

Tánh Của Duy Thức là Tánh Viên Thành Thật. 
Người thực hành Duy Thức: Tuy biết muôn pháp đều là 
sự biểu hiện hư vọng (không thật, sai lầm) của tâm này; 
mà vẫn còn chưa thể thấu suốt Chân Tánh. Cho nên, 
bước tiếp theo, biện minh Tánh Thật của Duy Thức. 
Chính là Tánh Viên Thành Thật, để hiển thị ý nghĩa 
Chân Như Thường Trụ. 
3) Nói rõ VỊ Của Duy Thức 

25 bài tụng đầu trong 30 bài tụng nói rõ Tướng, 
Tánh, Y Tha, Viên Thành của Duy Thức. Đó là chỉ nói 
rõ Y Tha không thật cho người thực hành Duy Thức 
đoạn trừ chướng ngại và vướng mắc (chấp) sai lầm, ô 
nhiễm để chứng được Lý Viên Thành Thật, thành tựu 
Phật quả vạn đức, ba thân. Nhưng công đức của Phật quả 
mâu nhiệm không lường, không thẻ tu hành chút ít mà có 
thê chứng được trọn vẹn. Phải trải qua 5 ngôi vị :Tư 
Lương, Gia Hạnh, Thông Đạt, Cứu Cánh; 4l cấp bậc: 
Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và 
Diệu Giác; ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, mới đến được Phật 
quả vạn đức, tam thân. 
Phương pháp 2. 


33. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Bây giờ, dựa vào Tướng, Tánh, Cảnh chia làm ba 
khoa (loại): 

1) _ Nói rõ Tướng của Duy Thức gồm 24 bài tụng đầu: 
a) Lược nêu tiêu đề: Giải thích vấn nạn về phá 
chấp; Nêu tông chỉ quy về Thức; Nêu rõ Thể 
Năng Biến. 

b) Giảng giải rộng: Nói rõ tướng Năng Biến 
gồm DỊ Thục năng biến (A Lại Da); Tư Lương 
năng biến (Mạt Na); Liễu Cảnh năng biến (ý 
thức). Phân biệt chính xác về Duy Thức. Giải 
thích tường tận những vấn nạn: Giải thích vấn 
nạn trái với đạo lý; trái giáo lý. 

2) Nói rõ Tánh của Duy Thức: Bài tụng thứ 25. 

3)_ Nói rõ Vị của Duy Thức: Bài tụng 26 đến 30. 

Sau đây lần lượt giảng giải những nội dung trên: 
a) Giải thích vấn nạn về phá chấp: hai câu: 
Do giả nói ngã, pháp 
có các thứ tướng chuyền. 
b)_ Nêu tông chỉ quay về Thức: một câu: 
Nó y thức biến ra. 
c)_ Nêu rõ Thê Năng Biến: ba câu: 
Năng Biến này có ba: 
Là DỊ Thục, Tư Lương 
Và Liễu Biệt Cảnh Thức 
4) DỊ Thục Năng Biến: 
a) Ba tướng: Thức A Lại Da; DỊ Thục; Nhất 
Thiết Chủng 
b) Hành tướng sở duyên: Không biết được Chấp 
Thọ, Xứ, Liễu. 


34. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


c) Tương ưng Tâm Sở: Thường cùng Xúc, Tác 
Ý, Thọ, Tưởng, Tư tương ưng. 
d) Tương ưng 5 thọ: Chỉ tương ưng Xã Thọ. 
e) Ba tánh phân biệt: Vô Phú Vô Ký. 
f_ Năm tâm sở Biến Hành: Xúc vân vân cũng 
vậy 
ø) Thí dụ về Nhân Quả: Hằng chuyên như thác 
nước. 
h) Vị chế phục, dứt trừ: A La Hán thì xả 

5) Tư Lương Năng Biến: 
a)_ Nêu thê đặt tên: Hai, Đệ nhị Năng Biến: Thức 
này tên Mạt Na 
b) Sở y (chỗ dựa): Y Kia (A Lại Da) 
e)_ Sở duyên (chỗ duyên): Duyên Kia (A Lại Da) 
d) Hành tướng của thể tánh: Tư lương là Tánh 
và Tướng. 
e) Tâm Sở tương ưng: Thường cùng 4 phiền 
não: Ngã Si, Ngã Kiến, Ngã Mạn, Ngã Ái, và 
Xúc thảy các thứ (Thảy: tác ý, thọ, tưởng, tư. Các 
thứ: các Tùy Phiền não). 
f) Phân biệt Ba Tánh: Thuộc Hữu Phú Vô Ký 
ø) Phân biệt sự hệ thuộc về cõi: A Lại Da sanh 
đâu Mạt Na sanh đó. 
h) Quả vị hết chấp ngã: A La Hán, Diệt Định, 
Xuất Thế Đạo thì Mạt Na không còn chấp ngã. 

6) Liễu Cảnh Năng Biến: 
a) Khác nhau của Năng Biến: Ba, thứ ba Năng 
Biến, có sáu thứ khác nhau. 


35. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


b) Hành Tướng của Tự Tánh: Liễu Cảnh là Tánh 

Tướng. 

c) Phân biệt Ba Tánh: Thiện, Ác, Chăng Thiện 

Chăng Ác. 

d) Tương ưng đây đủ: Tâm Sở ấy là Biến Hành, 

Biệt Cảnh, Thiện, Phiền Não, Tùy Phiền Não, 

Bắt Định. Tương ưng cả Ba Thọ. 

Nói rõ 5 vị: Biến Hành; Biệt Cảnh, Thiện; Phiền 

Não; Tùy Phiền Não. 

e) Chỗ nương tựa: Căn Bản Thức là chỗ nương 

tựa. 

f)_ Cùng và không cùng chuyền biến: Năm Thức 

tùy duyên hiện; hoặc chung hoặc không chung; 

như sóng kia nương nước 

ø) Quả vị hết hiện khởi: Ý Thức thường hiện 

khởi; trừ sanh trời Vô Tưởng; cùng hai định vô 

tâm; và ngủ say với chết giấc (giả). 

7) Biện giải đúng nhất về Duy Thức: Là các Thức 
chuyền biến: Phân Biệt, Sở Phân Biệt; Vì đây, kia 
đều không; Nên tẤt cả: Duy Thức. 

8) Giải thích vẫn nạn trái với đạo lý: 

a) Nguyên do Tâm Pháp sanh khởi: Do 
Thức Nhất Thiết Chủng; Như Thế, như thế 
biến; Vì do sức triển chuyển; các thứ phân 
biệt sanh. 

b) Nguyên do hữu tình tiếp nối: Do các 
nghiệp tập khí; Cùng hai thủ tập khí; DỊ Thục 
trước dứt rồi; Dị Thục sau lại sanh. 

9)_ Giải thích vấn nạn trái với giáo lý: 


36. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


a) Ba loại Tự Tánh: Do các thứ Biến Kế: 
biến kế các thứ vật; Biến Kế Sở Chấp này; 
Nó không có tự tánh. 

Y Tha Khởi tự tánh; Do phân biệt sanh ra. Viên 
Thành Thật từ nó (Y Tha); Thường xa lhìa tánh trước 
(Biến Kế). 

Giải rõ không phải một, Không phải Khác: Nếu nó 
(Viên Thành Thật) và Y Tha; Chẳng phải khác mà khác; 
Như tánh vô thường thảy (Thảy: vô thường, khổ, không, 
vô ngã là tánh chung). 

Nói rõ dựa vào Viên Thành Thật trước và sau: Thấy 
đây (Y Tha) mới thấy kia (Viên Thành). 

b) Ba loại Vô Tánh: Nói tóm tắt: Nương vào 
Ba Tánh này (Biến Kế, Y Tha, Viên Thành); 
Lập Ba Vô Tánh Kia (Tướng Vô Tánh, Vô 
Tự Nhiên Tánh, Thắng Nghĩa Vô Tánh); Nên 
Phật mật ý nói: Tất cả Pháp (đều) Vô Tánh. 

Tướng Vô Tánh: Các pháp Biến Kế Sở Chấp do tâm 
chấp trước, mê lầm mà ra, không có thê tướng chân thật. 
Tánh nó vốn không. 

Vô Sanh Tánh: Vô Tự Nhiên Tánh: Không có tánh 
tự nhiên, cũng gọi là Sanh Vô Tánh. Các pháp Y Tha 
Khởi do nhiều nhân duyên sanh ra, không phải tự nhiên 
mà có. Vì nhiều nhân duyên sanh, nó không có tự tánh. 

Thắng Nghĩa Vô Tánh: Tánh này do lìa xa Tánh Biến 
Kế (tánh chấp Ngã, chấp Pháp). 

10)Nói rõ Duy Thức Tánh: Các pháp Thắng Nghĩa này, 
cũng tức là Chân Như; Vì tánh thường như; Chính Thật 
Tánh Duy Thức. 


37. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Tánh này, sau khi chứng được Ngã Không và Pháp 
Không, vượt ngoài các tình chấp, xa lìa các tướng trạng. 
Tức xa lìa tánh chấp Ngã và Pháp của Biến Kế, mà nhận 
được Tánh Viên Thành Thật. Gọi đó là Thắng Nghĩa. 
Viên Thành Thật tánh không có tánh chấp Ngã, Pháp, 
mà “cái không có tánh chấp Ngã, Pháp đó” cũng không, 
nên gọi là Vô Tánh. Đây chính là Chân Như phi hữu phi 


vô. 


11) Nói rõ ngôi vị của Duy Thức: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


Tư Lương VỊ: Từ trước chưa khởi thức; 
cầu trụ Duy Thức Tánh; với hai thủ tùy miên; 
vẫn chưa thể phục diệt. 

Gia Hạnh VỊ: Hiện giờ còn chút vật; ấy là 
Tánh Duy Thức; vì còn có sở đắc; chưa thật 
trụ Duy Thức. 

Thông Đạt Vị: Nếu đối cảnh Sở Duyên; 
Trí không còn Sở Đắc; Bấy giờ Trụ Duy 
Thức; Vì xa tướng của Hai Thủ (Năng Thủ, 
Sở Thủ). Nhập tâm Sơ Địa. 

Tu Tập Vị: Vô đắc không nghĩ bàn; Là 
Trí Xuất Thế Gian; Vì bỏ hai Thô Trọng 
(phiền não chướng, sở tri chướng); Nên 
chứng được Chuyển Y (Chuyên là thay đổi. Y 
là Y Tha Khởi Tánh có hai phần Nhiễm và 
Tịnh. Tức là chuyển Phiền Não Chướng 
thành Đại Giải Thoát. Chuyên Sở Tri Chướng 
thành Đại Bồ Đề). 

Cứu Cánh VỊ: Đây là Vô Lậu Giới (là 
Tổng Tướng của Pháp Thân); Bất Tư Nghì, 


38. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Thiện, Thường, An Lạc, Giải Thoát Thân, 
Đại Mâu Ni là pháp (6 Biệt Tướng của Pháp 
Thân). 

II Luận điển tương quan với 30 bài tụng. 

Trước hết giới thiệu Thành Duy Thức Luận là bản 
chú thích của Tam Thập Tụng. Luận này có tất cả 10 
quyền, Hộ Pháp cùng 10 đại luận sư chú thích; Tam tạng 
Huyền Trang vâng chiếu dịch vào đời Đường, Sa môn 
Khuy Cơ bút thọ. Đây là luận điển quan trọng, mà, người 
học Duy Thức phải đọc. 

Thế Thân, về già, mới viết Duy Thức Tam Thập 
Tụng. Viết xong bồn luận, chưa viết giải thích, Ngài đã 
nhập diệt. Chăng bao lâu sau, 10 đại luận sư, mỗi vị đều 
chú thích luận này. Lúc ấy, Pháp Phật như sóng biển 
dâng tràn, ồ ạt. Đời Đường, Tam tạng Huyền Trang từ 
Ấn Độ về nước, có đem về 100 quyền thích luận của 10 
nhà. Khi Ngài Huyền Trang dịch luận này, dịch hết toàn 
văn của cả 10 nhà. Về sau, đệ tử là Khuy Cơ xin Thầy 
tập trung lý giải của 10 nhà thành một bộ. Trong ấy 
nghĩa lý khác nhau xen tạp, rắc rối. Phân tích tất cả lý 
thuyết của Hộ Pháp ở trong ấy làm thành Thành Duy 
Thức Luận, 10 quyên. Tuy nói, tập hợp chú thích của 10 
nhà; nhưng, thật ra, giềng mối chỉ có một nhà: Hộ Pháp, 
gọi là Truyện dịch (dịch phần giải thích Luận Tam Thập 
Tụng). 

Kế đến, giới thiệu Thành Duy Thức Luận Thuật Ký, 
10 quyền (hoặc 20 quyên, cũng có 60 quyền). Vào đời 
Đường, Đại sư Khuy Cơ trước thuật (biên tập) Pháp 


39. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Tướng Duy Thức Tông. Đó là sách chú thích Thành Duy 
Thức Luận. Nội dung luận này chia 5 phần: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Cơ hội 
thuyết giáo, phân hai loại: cơ hội Thuyết giáo và 
nơi thuyết đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Thẻ chính 
của luận: Lấy Duy Thức làm tông và thể của nó 
có bốn lớp. 

Thu nhiếp 
các thừa: Vì Thành Duy Thức Luận thu nhiếp có 
một thừa, Bồ Tát Thừa cũng thu vào trong Tam 
Tạng. 

Niên đại 
thuyết giáo: Lấy bài tựa Câu Xá Luận của Huệ 
Khải để biện luận niên đại của Ngài Thế Thân và 
10 đại luận sư. 

Giải thích 
tụng văn: Giải thích nghĩa lý của tụng văn. 


Việc ghi chép lại tác phẩm này (Thành Duy Thức 


Luận Thuật Ký) là Khuy Cơ theo lời giảng của thầy 
Huyền Trang ghi lại. Ý nghĩa trong luận này phong phú 
vô tận. Không phải là người nghiên cứu chuyên nghiệp 
khó đọc nỗi. 

Sách này, triều đại nhà Nguyên, đã thất truyền; cuối 
nhà Thanh, cư sĩ Dương Nhân Sơn có được ở Nhật Bản 
và do cơ sở in kinh Kim Lăng ấn hành. 

Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Khu Yếu, 4 
quyền, cũng do Khuy Cơ soạn, gọi tắt là Thành Duy 


40. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Thức Luận Khu Yếu, là một trong ba quyền sớ giải Duy 
Thức. 

Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng, 7 quyền, 
do Huệ Chiêu đệ tử của Khuy Cơ soạn, gọi tắt là Duy 
Thức Liễu Nghĩa Đăng. 

Thành Duy Thức Luận Diễn Bí, 7 quyền, do đệ tử 
của Huệ Chiêu là Trí Châu soạn, gọi tắt là Thức Luận 
Diễn Bí. Đây là sách chú giải Thành Duy Thức Luận và 
Thành Duy Thức Luận Thuật Ký, cũng là một trong ba 
quyền sớ Duy Thức. Ba quyên sớ của Khuy Cơ, Huệ 
Chiểu, Trí Châu về Thành Duy Thức Luận và Thành 
Duy Thức Luận Thuật Ký. 


41. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Chương 3. 
KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA DUY THỨC HỌC 
L Thức tức là Tâm 


Lập luận của Duy Thức Học rằng tất cả hiện tượng 
trong vũ trụ gọi là pháp tướng chỉ do thức biến ra. Muốn 
hiểu thức biến, trước nhất phải hiểu thức là gì? Đại Thừa 
Pháp Uyên Nghĩa Lâm Chương nói: Thức là Tâm, do 
tâm làm chủ tích tập và hiện khởi là căn bản của bức 
tranh muôn màu, nên kinh gọi là Duy Tâm; là căn bản 
của phân biệt, thấu hiểu, nên luận gọi là Duy Thức; hoặc 
với nghĩa thông suốt cả nhân, quả thì gọi là Duy Tâm. 
Căn cứ vào nhân mà nói là Duy Thức. Thức có nghĩa là 
phân biệt rạch ròi. Vì ở vào vị trí nhân thì công dụng của 
Thức mạnh, nên nói Chỉ có Thức, nhưng nghĩa của nó là 
một. Nhị Thập Luận nói: Sự khác nhau của tên gọi là 
Tâm, Ý, Thức, Liễu. 


Từ trên đã biết Thức chính là Tâm. Tâm là cái gì? 
Tâm này không phải trái tim trong lồng ngực; cũng 
không phải tâm là đại não, mà là một loại công năng 
(năng lực và công dụng). Ý nghĩa của Năng Lực có liên 
hệ với Nhiếp Đại Thừa Luận của bồ tát Vô Trước thành 
lập. Về sau Thế Thân, Hộ Pháp bổ túc thêm cho ý nghĩa 
này, và lập ra nguyên nhân của hiện hành giới. Nhờ đó 
có thể biết được công năng của Thức. Công năng tức là 


42. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Thức. Dựa vào thuyết này, nghiên cứu ý nghĩa của Thức. 
Có thê dùng ba nghĩa sau để giải thích: 


1) Thức không phải là vật có tính chất làm trở ngại, mà 
là một loại công năng. 

Thức có 4 tên gọi: Tâm, Ý, Thức, Liễu. Cả 4 cách 
gọi này đều chỉ một loại công năng không phải là chất có 
tánh trở ngại. Duy Thức Học giải thích: Tâm có nghĩa 
tích tụ , Ý có nghĩa là tư lượng, Thức có nghĩa là phân 
biệt rạch ròi. Ví như mở mắt thấy đồng hồ, gọi là Liễu; 
từ thấy, biết (phân biệt) được mấy giờ, gọi là Biệt. Tám 
thức mỗi thức đều có 4 công năng gọi là Tâm, Ý, Thức, 
Liễu. Chỉ có công năng vượt trội, đáng nói nhất là công 
năng tụ họp lại các pháp chủng tử của thức thứ tám và 
sanh khởi ra các pháp. Gọi thức ấy là Tâm. Thức thứ bảy 
luôn luôn thẩm xét, tư lương, chấp chặt tự ngã. Gọi đó là 
Ý. Sáu thức trước phân biệt rạch ròi cảnh khác nhau và 
cảnh biểu hiện rõ ràng. Gọi đó là Thức. Ở trên, chỉ nói 
một loại pháp tánh năng biến. Đó là cảnh giới lìa xa 
ngôn ngữ, nói năng, mà giáo lý Duy Thức gọi là dụng 
hiển thể (Thể biểu hiện thành dụng). Nói đến cái thê ấy, 
gọi nó là Như Như. Nói đến cái dụng ấy, gọi nó là Năng 
Biến. Năng là thế lực sanh khởi, vận chuyên không 
ngừng. Biến là sanh, diệt như huyễn (ảo), không có thật 
tánh. Duy Thức lập luận ngoài thức không có pháp nào 
khác. Cái gọi là Thức, chăng qua, là một công năng năng 
biến, mà thôi. 

2) Công Năng của Thức, không giới hạn trong thân, mà 
bao trùm khắp pháp giới: 


43. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Thức và đại não không giống nhau. Không chỉ đại 
não là chất có trở ngại, Thức không phải là chất có trở 
ngại; nhưng quan trọng nhất là công năng của Thức bao 
trùm khắp pháp giới. Trong khi ấy, tác dụng của đại não 
chỉ hạn cục trong căn thân: Thần kinh cảm giác, thần 
kinh vận động mà tác dụng của chúng giới hạn trong 
thân xác con người. Đâu có thê gọi là bao trùm khắp 
pháp giới? Ví như, khi chúng ta lên núi cao, ra biển khơi. 
Những gì chúng ta nghe, thấy được rất là xa, rộng và đều 
là nhãn thức, nhĩ thức, ý thức. Ở đây gọi là ngũ câu ý 
thức. Thử hỏi những điều thấy, nghe ở trên là ở trong đại 
não hay ở ngoài đại não của chúng ta? 

Đại não không lớn hơn một tắc vuông, so với cái 
thấy, nghe ấy, giống như vết chân chim với quả địa cầu. 
Đó không phải là phạm vi của đại não có thể nhìn xa, 
nghe rộng đến như vậy. Điều này chứng tỏ rằng công 
dụng của thức vượt ra ngoài đại não, huống gì không 
tính đến 100, 1000 dặm hơn nữa. Vì thế cái lượng của 
Thức, tất nhiên, bằng với hư không. Công dụng của 
Thức bao trùm khắp pháp giới (đây liên hệ đến chủng tử 
mà nói, đến hiện hành của Thức, tùy theo lượng lớn, nhỏ 
mà có giới hạn). 

3) Thức là hiện hành của chủng tử. Nhưng chúng tử 
khởi ra hiện hành, ắt phải đợi đủ duyên: 

Thức là một loại công năng. Công năng này khi chưa 
khởi ra hiện hành, không gọi là Thức mà gọi là chủng tử. 
Khi chúng tử khởi hiện hành, không gọi là chủng tử mà 
gọi là Thức. Bởi vì, chủng tử là công năng tiềm tại. Thức 
là sự phát sanh tác dụng của công năng tiềm tại ấy (tức là 


44. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


hiện hành). Nhưng Thức khởi lên hiện hành, ắt, phải đợi 
đủ 4 duyên: Nhân Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Sở 
Duyên Duyên, Tăng Thượng Duyên. 

Như trên nói: Thức là hiện hành của chủng tử. Vậy 
chủng tử là cái gì? Chủng tử vẫn còn là công năng. Như 
trước đã nói: Công năng là từ Bồ Tát Vô Trước dùng đầu 
tiên trong Nhiếp Đại Thừa Luận. Sau Thế Thân, Hộ 
Pháp và các luận sư tiếp tục dùng từ ấy. Gọi là tất cả 
công năng tiềm tàng ở sau hiện tượng giới, đồng thời là 
căn bản của hiện tượng, kiến lập bản thức tổng nhiếp tất 
cả. Công năng là cái gì? Đó không phải là vật chất mà có 
công dụng sản sanh ra vật chất. Thật ra, vật lý học gọi là 
NĂNG (hay khả năng). NĂNG là tiềm lực hoạt động của 
Tâm và Vật, là thế lực công dụng sản sanh kết quả của 
pháp hữu vi. Trung Luận nói: 


ññ VAT H2 Chư pháp bắt tự sanh 
7P #fb+ Diệc bất tùng tha sanh 


®#Z##&ã Bắt cộng bắt vô nhân. 
Nghĩa: 
Các pháp không tự sanh 


Cũng không từ cái khác mà sanh 

Không cộng không vô nhân. 
A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận, giải thích bài tụng trên như 
Sau: 
a8 2:ÊftU Tự chủng, hữu cố bất tùng tha 


{3 @&M3FSÍfE  Đãi chúng duyên cố phi tự tác 


45. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


#4{EHIt3F‡4£ Vô tác dụng cố phi cộng sanh 


BUfEMJ3FfSH. Hữu công năng cố phi vô nhân. 
Nghĩa: 

Tự có chủng tử, nên không theo cái khác, 

Đợi đủ duyên, nên không thê tự làm, 

Không tác dụng, nên không cộng sanh, 

Có công năng, nên không vô nhân. 


Vì nhân của các pháp tức là công năng. Mà Thức A 
Lại Da thu tóm chủng tử của vạn pháp. Chủng tử sanh 
hiện hành. Hiện hành huân tập (tâm ướp) chủng tử (trở 
thành thiện hay ác). Tất cả sự biến hiện (của các pháp) 
đều là sức của công năng, tức là tên khác của chủng tử. 

Chúng tử, Pháp Tướng Tông lập ra là thuật ngữ vô 
cùng trọng yếu của Duy Thức Học. Thuật ngữ này chỉ 
rằng trong Thức A Lại Da có công năng sanh khởi tất cả 
pháp hữu vi hữu lậu, vô lậu. Thành Duy Thức Luận, 
quyên 2, nói: Trong ấy (A Lại Da), pháp gì gọi là chủng 
từ? Vì trong Thức A Lại Da, chính nó sanh quả công 
năng khác nhau. Công năng, bổn thức và quả được sanh 
ra: không phải một, không phải khác. Vì Thể, Dụng, 
Nhân Quả, lý nó là như thế. 

Thức là một loại công năng. Công năng này, khi 
chưa phát sanh tác dụng. Lúc nó còn ở trạng thái tiềm 
tại, không gọi là Thức, mà gọi là Chủng Tử. Khi nó phát 
sanh tác dụng, tức là lúc khởi ra Hiện Hành, không gọi là 
Chủng Tử, mà gọi là Thức. Vì thế Hiện Hành chính là 
tác dụng của năng sanh hiện tượng không giống nhau, 
gồm: sắc và tâm. Vô vàn hiện tượng sắc và tâm không 


46. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


giống nhau, đều là cái nhân của chính nó tự có. Cái nhân 
của chính nó này là cái mà Thức Luận gọi là Công Năng. 
Gọi là chủng tử, bởi nó có tác dụng sanh ra các pháp. 
Giống như hạt của cỏ, cây có thể nảy mầm non. 

Nguồn cội cái gọi là các pháp trong vũ trụ, tức là 
muôn vàn hiện tượng thuộc tính thần, vật chất trong thế 
gian, đều là chủng tử trong Thức A Lại Da biến hiện mà 
khởi ra. Thức A Lại Da giữ gìn chúng tử của các pháp, 
có lực dụng sanh ra các pháp sắc, tâm. Lực dụng này tức 
là chủng tử. Chủng tử ấn khuất sâu thăm (còn gọi là công 
năng tiềm phục), khi sanh ra các pháp sắc, tâm gọi là 
hiện hành. Vì Thế, Chủng Tử, Thức A Lại Da và kết quả 
các pháp hiện hành được nó sinh ra, gọi là sự quan hệ 
của Thể, Dụng, Nhân Quả nên không phải một, không 
phải khác. Bởi vì, Bốn Thức là Thể, Chủng Tử là Dụng, 
giữa Thê và Dụng. Thẻ là Thẻ, Dụng là Dụng, nên không 
phải một. Nhưng Thể là Thể của Dụng; Dụng là Dụng 
của Thể; Thể không lìa Dụng; Dụng không xa Thẻ, nên 
không phải khác. Lại nữa, giữa chủng tử và hiện hành thì 
chúng tử là Nhân, hiện hành là Quả. Nhân là Nhân, Quả 
là Quả, nên không phải một. Nhưng nhân là nhân của 
Quả này, quả là quả của Nhân kia, nên không phải khác. 
Đạo lý Thể, Dụng, Nhân Quả này lý vốn dĩ là như thế. 

H Chúng Tử 

Chủng tử là công năng. Công năng này chưa phát 
sanh tác dụng, khi còn ở trạng thái tiềm ẩn, gọi là Chủng 
tử. Có 6 điều kiện để Thể Tánh của Chủng Tử hiển thị là 
Sát Na Diệt, Quả Câu Hữu, Hằng Tùy Chuyên, Tánh 


47. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Quyết Định, Đãi Chúng Duyên, Dẫn Tự Quả. Từng điều 
kiện, xin nói rõ dưới đây: 
I1) Sát Na Diệt 

Chủng Tử chỉ là một loại Năng Lực, tức là Công 
Năng. Nó không có hình, sắc, chất, lượng; không thê 
dùng sắc, thinh, lương, vị, xúc để suy lường, hiểu biết. 
Trừ khi nó phát sanh tác dụng, tức là khi nó sanh ra hiện 
hành, thì lực dụng mới lại hiện hữu. Nhưng, khi nó đang 
khởi ra hiện hành, vừa sanh liền diệt (không có khoảng 
thời gian ở giữa sanh và diệt), nên gọi là “vô gián tức 
diệt”. Chính khi nó sanh ra liền diệt, không có khoảng 
giữa: Trụ. Nếu có sanh có trụ thì thành pháp thường 
(pháp thường còn), không phải là sát na diệt. Sát Na 
Diệt, khác hắn đối với không sanh diệt, hoặc không 
nhân năng sanh” của tất cả pháp. 


N .é€€ 


chuyền biến, mà là 
2) Quả Câu Hữu: 

Lấy chứng tử làm nhân sanh ra hiện hành, sát na liền 
diệt. Nhưng không phải sau khi diệt mới thành quả, mà 
là giữa sanh và diệt của sát na, “chánh chuyển biến VỊ, 
năng thủ đữ quả” (trong tiến trình chuyên biến, có năng 
lực duy trì quả). Chánh chuyên biến vị khác với tiến 
trình chuyên biến đối với thời gian đã qua hay sắp tới. 
“Dữ quả” là lấy hiện hành của chủng tử làm nhân, quả là 
cái nó có được, gọi là dữ quả. Đó chính là nhân sanh ra 
quả liền, gọi là nhân quả đồng thời, nương vào nhau 
cùng hiện hữu. Ngay lúc cái được gọi là quả, thật ra, 
chính là chủng tử tân huân. Quả cùng hiện hữu (quả cầu 
hữu) là lược bỏ tương sanh cho đến tương ly của thân 


48. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


khác. Do đó, khác thời gian, khác nơi chốn thì không thể 
hòa hợp, thì không thể là chủng tử được 
3) Hằng Tùy Chuyển: 

Chủng tử khởi ra hiện hành, trong sát na liền diệt. 
Nhưng không phải diệt là mất hăn, mà là, trước diệt sau 
sanh. Từng sát na chuyền biến tương tợ: Tức là chủng tử, 
hiện hành và quả cùng lúc hiện hữu, vừa sanh liền diệt. 
Sau khi diệt rỒi, hiện hành trở thành chủng tử tân huân, 
không có khoảng giữa chuyên dịch. Cổ đức có kệ rằng: 

Chúng tử sanh diệt hiện hành 

Hiện hành huân chủng tử 

Ba pháp: Chủng tử, hiện hành, huân tập, 
Xoay chuyền, nhân quả cùng thời. 

Đây là chỉ luôn xoay vòng chuyên này mà nói. Tính 
luôn xoay chuyền, lược bỏ sự chuyền dịch có gián đoạn 
của Thất Chuyên Thức, thì không thể duy trì công năng 
sanh ra quả. Tuy nhiên, Thức thứ bảy cũng luôn luôn 
tương tục, nhưng ở trong Thập Địa, trí pháp không xuất 
hiện thì có sự chuyền biến. 

4) Tánh Quyết Định: 

Đây là giải thích rõ tánh thiện, ác, vô ký của chủng 
tử tùy theo bản thân năng huân của nó. Khi sanh ra hiện 
hành thì chắc chắn tánh thiện, ác, vô ký của lúc ấy cũng 
hiện diện. Có nghĩa là chủng tử thiện sanh ra hiện hành 
thiện, chúng tử ác sanh ra hiện hành ác. Đây là phép tắc 
của nhân quả, không thể nào đảo ngược. Đối với Hữu Bộ 
thuộc Tiểu Thừa, đây là một sự đặc biệt , như nhân thiện, 
ác sanh ra quả vô ký hoặc nhân vô ký, thiện sanh ra quả 


49. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


ác,..vv. Hiểu rõ dị tánh (tánh khác nhau) thì không thê là 
thân nhân (nhân chính). 
5) Đãi Chúng Duyên: 

Chủng tử sanh hiện hành phải đợi các duyên hòa 
hợp. Công năng của chủng tử, tuy chuyên vận một cách 
tự nhiên, nhưng pháp không thể một mình khởi lên được 
mà phải có nhân duyên của chủng tử, còn phải chờ sự 
hòa hợp các duyên thêm vào, mới có thể khởi lên hiện 
hành sanh ra quả. Loại trừ ngoại đạo cho rằng nhân tự 
nhiên luôn luôn có khả năng sanh ra quả. Hoặc Tiểu 
Thừa Hữu Bộ cho rằng thể của duyên luôn luôn có (giả 
sử duyên thể luôn luôn có, cũng luôn luôn sanh quả tùy 
theo. Đối với lý, như thế là sai). Duyên được đợi chờ để 
cùng lúc biểu hiện thì không luôn luôn có, vì quả của tất 
cả chủng tử không phải luôn luôn sanh ra. 

6) Dẫn Tự Quả: 

Chủng tử không phải một nhân sanh ra nhiều quả mà 
mỗi nhân sanh ra quả của chính nó. Đó là chủng tử là sắc 
pháp luôn luôn sanh quả sắc pháp; chủng tử là tâm pháp 
luôn luôn sanh quả tâm pháp. Đây là phép tắc không thê 
đảo ngược. Loại trừ ngoại đạo cho rằng một nhân có thể 
sanh ra nhiều quả và Tiểu Thừa Hữu Bộ chủ trương sắc, 
tâm trao đôi nhân, quả lẫn nhau. 

Chủng tử tức là công năng, nhưng chủng tử (công 
năng) từ đầu đến? Dựa vào Duy Thức Học nói: Chủng tử 
có hai loại: Một, Bản Hữu Chủng Tử. Hai, Tân Huân 
Chủng Tử. Đây là nguồn gốc của chủng tử, hoặc nguyên 
nhân của chủng tử. Bản Hữu Chúng Tử là vì trong Thức 
A Lại Da, từ xưa đến nay, chứa đựng chủng tử hữu lậu, 


50. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


vô lậu của tất cả 100 hữu vi. Tân Huân Chủng tử là vì 
chủng tử được chứa đựng trong Thức A Lại Da, không 
phải đã có sẵn từ xưa, mà là từ bảy thức trước hiện hành. 
Tùy theo sự ứng hiện mà nhiều loại huân tập khác nhau 
của tâm và sắc, mà trở thành chủng tử mới có công năng 
sanh ra quả. Ở chỗ này, ba thầy Hộ Nguyệt, Nan Đà, Hộ 
Pháp chủ trương khác nhau: 

Chủ trương của luận sự Hộ Nguyệt: 

Ngài chủ trương thuyết vốn có (Bồn Hữu). Ngài cho 
rằng tất cả chủng tử là công năng tác dụng của Thức A 
Lại Da, đầy đủ xưa nay; không phải do Tân Huân phát 
sanh. Huân tập, chăng qua, tăng trưởng, nuôi dưỡng 
chủng tử có sẵn từ trước. Sau đây là kinh luận, Ngài dẫn 
chứng minh lý luận ấy: 

Kinh Vô Tân Ý: Tất cả hữu tình, từ vô thi đến giờ, có 
vô vàn cảnh giới như xấu ác tụ lại. Pháp này hiện hữu 
như vậy. Giới (cảnh giới) là ý nghĩa của nhân, chính là 
tên khác của chủng tử sai biệt. 

Kinh A Tỳ Đạt Ma: Giới từ xưa đến nay là chỗ nương 
tựa của tất cả pháp. 

Chủ trương của luận sự Nan Đà: 

Ngài chủ trương thuyết Tân Huân. Ngài cho rằng tất cả 
chủng tử đều do huân tập của hiện hành mà phát sanh. 
Bởi vì Năng Huân và Sở Huân, từ xưa đến nay, đều có 
đầy đủ. Bởi vậy, từ vô thi đến giờ, đều có chủng tử huân 
sanh. Ngài cho rằng, chủng tử chính là phải dựa vào sự 
huân tập mà sanh ra. Vả lại, chủng tử là tên khác của Tập 
Khí, chính là một phần của tập khí được huân tập bởi 


51. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


hiện hành. Do đó, có thể biết chủng tử do tân huân đem 
lại. Ngài dẫn kinh luận đề chứng minh lý luận này: 

Đa Giới Kinh (nói về các pháp 18 giới và 62 giới được 
chép trong Kinh Trung A Hàm, quyền 47): Tâm của các 
hữu tình, vì huân tập các pháp nhiễm, tịnh và tích tụ vô 
lượng chủng tử. 

Nhiếp Đại Thừa Luận: Chủng tử ở trong, nhất định, có 
huân tập. Chủng tử ở ngoài hoặc có hoặc không có huân 
tập. 

Chủ trương của luận sư Hộ Pháp: 

Luận sư Hộ Pháp áp dụng lý thuyết chiết trung. Ngài 
cho rằng chủng tử các pháp, vốn có hai loại, bổn hữu và 
tân huân. Hai loại chủng tử này đều có từ vô thi đến giờ. 
Trong thức A Lại Da có đủ công năng khác nhau của tất 
cả pháp sanh khởi như thế. Đó là chủng tử vốn có, còn 
gọi là Bốn Tánh Trụ Chủng. Đồng thời, từ xưa đến nay, 
do thế lực hiện hành lưu trữ trong Thức A Lại Da, mà có 
tác dụng sanh quả. Đó là chủng tử tân huân, còn gọi là 
Tập Sở Thành Chủng. Hai loại chủng tử này xen kẻ 
(tương đối) để có thê sanh khởi hiện hành của các pháp. 

Học giả Duy Thức, đời sau, đều cho rằng quan điểm 
của Hộ Pháp là xác đáng. Dựa vào thuyết sanh khởi của 
Ngài, nên chủng tử có hai bổn hữu và tân huân chủng tử. 
Bồn Hữu Chủng Tử còn gọi là Bồn Tánh Trụ Chủng. 
Đây là loại chủng tử tiên thiên, có từ bản năng. Tân 
Huân Chủng Tử, còn gọi là Tập Sở Thành Chủng. Đây là 
loại chủng tử hậu thiên, do học tập mà có. 

Dựa vào lý thuyết tánh chất của chủng tử, lại chia ra 
chúng tử Hữu Lậu, chủng tử Vô Lậu. Chủng Tử Hữu 


52. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Lậu có khả năng sản sanh vô số chủng tử hiện tượng, 
cũng là chủng tử chịu sống, chết trong ba cõi sáu đường. 
Chủng Tử Vô Lậu có khả năng sanh ra chủng tử là Nhân 
của Bồ Đề. Tức là chủng tử xuất thê Nhập Kiến Đạo Vị, 
cho đến A La Hán, Phật quả. Thành Duy Thức Luận, 
quyền 2, nói: Vì Thức Dị Thục giữ gìn tất cả hạt giống 
của pháp hữu lậu. Tánh bảo dưỡng ấy của thức này, nên 
tất cả pháp hữu lậu là sở duyên của nó. Chủng tử vô lậu, 
tuy dựa vào thức này, nhưng không lệ thuộc vào thức 
này, nên pháp vô lậu không phải sở duyên của nó. 

Theo thuyết này, tất cả chủng tử hữu lậu đều được bảo 
dưỡng, giữ gìn bởi Thức Thể của A Lại Da, là sở duyên 
của kiến phần thức thứ tám, nên gọi là sở duyên của nó. 
Nhưng, chủng tử vô lậu, tuy là, cũng dựa vào Thức A 
Lại Da, mà không bị bảo dưỡng, giữ gìn của Thức Thể A 
Lại Da, nên không phải là sở duyên của Thức này. 
Chúng tử vô lậu có khả năng sanh ra chủng tử là nhân 
của Bồ Đề. Chủng tử này có ba loại: Chủng tử sanh 
không vô lậu, tức là Ngã Không Vô Lậu. Đây thuộc 
chúng tử vô lậu của kiến Đạo VỊ. Pháp Không Vô Lậu, 
thuộc chủng tử của Tu Đạo VỊ. Chủng Tử Nhị Không 
(ngã không, pháp không) Vô Lậu. Đây là Chủng Tử Vô 
Lậu của Vô Học Đạo (tức là Vô Lậu Trí của A La Hán. 
Đạo đức là quả vị). 

Chủng tử vô lậu dựa vào phần tự thể của Thức Dị 
Thục, nhưng không bị bảo dưỡng, giữ gìn bởi tánh của 
Thức DỊ Thục. Vì chủng tử vô lậu, tánh của nó thuần 
thiện, không phải là tánh vô ký. Vì vậy, không tương 
thuận với thể tánh của Thức Dị Thục. Thể tánh đã không 


53. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


tương thuận, nên Vô Lậu Chủng Tử này và Thể tánh của 
Thức Dị Thục không thể tương tức. Chủng Tử Vô Lậu 
dựa vào phần tự thể của Thức Dị Thục, không bị nhiếp 
trì bởi Thức Dị Thục, cũng không bị kiến phần của thức 
này làm sở duyên. 

Chủng Tử Hữu Lậu thì sanh ra các thứ hiện tượng, là 
chủng tử chịu sống, chết trong ba cõi, sáu đường. Chủng 
tử này có ba loại: Danh ngôn chủng tử; Ngã chấp chủng 
tử; Hữu chi chủng tử. Chủng tử còn gọi là Tập Khí, tức 
là một phần. 

Tập Khí huân tập hiện hành. Luận Du Già Sư ĐỊa: 
Nói vắn tắt: làm thế nào thành lập chủng tử? Vì ở trong 
Thức A Lại Da, tất cả các pháp do tự tánh biến kế mà 
đưa đến tập khí chấp chặt sai lầm, đó gọi là an lập chủng 
tử. 

Trong câu văn trên, nhiều lần nói đến hai chữ Hiện 
Hành. Giải thích Hiện Hành như thế nào? Nguyên do 
Thức A Lại Da sanh ra công năng của tất cả pháp. Cái 
nhân của năng sanh ra này gọi là Chủng Tử. Từ chủng tử 
này sanh ra các pháp sắc, tâm. Gọi đó là Hiện Hành. 
Chúng tử năng sanh là nhân. Hiện Hành sở sanh là Quả. 
Khi chủng tử sanh ra hiện hành; hiện hành có lực dụng 
mạnh mẽ, trong khoảng sát na huân tập khởi ra chủng tử 
của hiện hành. Chủng tử ấy trở thành tân chủng tử. 
Chính đây gọi là “Chủng Tử Khởi Hiện Hành”, Hiện 
Hành Huân Chủng Tử”. 

Khi chủng tử khởi hiện hành: Chúng tử là Nhân, hiện 
hành là Quả. Nhưng khi hiện hành huân chúng tử: Hiện 
hành là Nhân, tân chủng tử được gọi huân tập là Quả. Ba 


54. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


tiến trình này là “sanh, diệt trong sát na, cũng có chung 
Quả”. Loại nhân, quả đồng thời của chủng tử sanh hiện 
hành, cũng là nhân, quả của hiện hành sanh chủng tử. 
Giống như khi cây đuốc sanh ra ngọn lửa (chủng tử sanh 
hiện hành), đồng thời, ngay khi ấy ngọn lửa đốt cháy cây 
đuốc (hiện hành huân tập chủng tử). 

Đến đây, xuất hiện hai chữ Huân Tập. Gọi là Huân 
Tập là hành vi thiện, ác thân, khẩu của chúng ta (thuộc 
thân hành, khẩu hành), hoặc ý nghĩ thiện, ác khởi lên của 
ý thức (ý hành). Mà Tập Khí của nó còn lại trong thức A 
Lại Da. Như y phục được xông ướp hương. Đó gọi là 
huân tập. Hành vi mới biểu hiện của thân, khẩu, ý chúng 
ta, đó là hiện hành. Nói cách khác, Thức A Lại Da có 
khả năng lưu giữ dấu ấn của kinh nghiệm, đó là Tập Khí 
hay Chủng tử. Dấu ấn của kinh nghiệm ấy (hành vi của 
thân, khâu, ý) có thể ảnh hưởng đến hành vi, tính cách 
của một con người ở tương lai. Đó chính là Huân Tập. 
Một người thường làm việc thiện. Thiện hành này là một 
loại huân tập. Một người thường làm việc ác. Ác hành 
này là một loại huân tập. Huân tập không phải cố sức tạo 
nên, mà là một tiến trình âm thầm không hay không biết. 
Như người đi trong sương mù, y phục thấm ướt mà 
không hay. Luận Đại Thừa Khởi Tín nói: Ý nghĩa của 
Huân Tập, giống như y phục của người đời vốn không có 
mùi hương. Vì người ta dùng hương tâm ướp, nên có 
mùi thơm (hay thối). 

Chủng tử sanh hiện hành, chủng tử là năng sanh, hiện 
hành là sở sanh. Năng sanh ấy, là chủng tử tác dụng vào 
năng sanh quả trong thức thứ tám. Sở sanh đó, là Thất 


55. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Chuyên Thức lấy Thức Thứ Tám làm nhân, Thất Chuyên 
Thức là quả. Đó là Nhân, Quả của chúng tử sanh hiện 
hành. Hiện hành huân chủng tử. Hiện hành là năng 
huân, chủng tử là sở huân. Năng huân chính là pháp hiện 
hành của Bảy Chuyên Thức, sở huân chính là chủng tử 
của Thức Thứ Tám. Ở đây, Bảy Chuyên Thức là Nhân, 
Thức Thứ Tám là Quả. Đây chính là Nhân, Quả của 
hiện hành huân chủng tử. Nghĩa của A Lại Da là sở 
tàng (chỗ chứa đựng) cũng có thể thấy ở đây. Kinh A Tỳ 
Đạt Ma nói: Các pháp cùng với tàng thức, thức cùng với 
pháp cũng thế, cùng nhau là quả tánh, cũng thường là 
nhân tánh. 

Cuối cùng, chúng ta lưu ý thật rõ quan niệm Duy Thức. 
Cái gì gọi là Duy Thức? Duy Thức, tiếng Phạn là 
Vijnapti-matrata, âm là Tỳ Nhã Để Ma Đát Lạt Đa. 
Tiếng Phạn đảo trí là Thức Duy, tiếng Hán Dịch là Duy 
Thức. Thức là tên khác của Tâm. Gọi Duy Thức là giản 
lược các pháp ngoài Tâm, giữ lại Thức Tâm. Đây là ngăn 
chặn sự nhận thức sai lầm của chúng sanh hữu tình cho 
rằng có sự tồn tại thực sự ngã, pháp ở ngoại giới, để nêu 
tên pháp tướng chân tánh của Thức Tâm ở bên trong (nội 
giới). Nói cách khác, Duy Thức Tông lập luận là hiện 
tượng vạn hữu ở ngoài tâm thức của chúng ta, đều là Tự 
Thể Tâm Thức biến hiện ra. Cũng tức là chủng tử được 
biến hiện sanh ra từ trong Thức A Lại Da. Nên, ngoài 
Tâm Thức, vạn hữu hiện tượng đều không có thực. Do 
vậy, nói rằng Chỉ Có Thức Không Có Cảnh. Hoặc nói 
cách khác: Bản thân hiện tượng vạn hữu là do Thức biến 
ra, nên gọi là Chỉ Do Thức Biến Ra 


56. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Luận Bách Pháp Minh Môn có nói một từ: 
H#Š#I1ff ( ngũ pháp sự lý duy thức): Sự, lý của 5 
pháp chỉ do Thức. Mà tóm tắt 100 pháp vào 5 vị: Tâm 
Vương pháp, Tâm sở hữu pháp, Sắc pháp, Tâm bất 
tương ưng hành pháp, Vô vi pháp. Bốn vị trước là Sự, 
một vị, sau là Lý. Biểu đồ sau: 


Sự. Lý Tâm vương ——*> Tự tướng của Thức 

của 5 pháp Tâm sở `, Cùng tương ưng với Thức 

đều Duy Sắc —> Sở biến của Thức 

Thức — Bất tưrơngưunghành ——> Vị chỉ có một phần của Thức 
_— Vô vi —è> Thật tánh của 4 pháp trên 


Liên quan đến Thức Biến có hai phần: Nhân Năng 
Biến và Quả Năng Biến. Nhân Năng Biến tức là sự biêu 
hiện của chủng tử sanh Khởi Thức Thứ Tám. Quả Năng 
Biến là hai phần Kiến, Tướng của các Thức Thể sanh 
khởi, mà có được sanh khởi của vạn hữu. 


57. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Chương 4. 
THỨC BIÉN: TÁM THỨC, TAM NĂNG BIÉN. 


Đến chương này, giảng đến chánh văn của Tam Thập 
Tụng. Nay giảng bài tụng đâu: 
Hiããifi3* Do giả thuyết Ngã pháp, 
BEEBIHW Hữu chủng chủng tướng chuyển 
{PS Bi y thức sở biến, 
I8É###fE. Thử năng biến duy tam 


Do giả nói Ngã pháp, 

Có các thứ tướng chuyền. 
Chúng nương Thức biến ra. 
Năng Biến này có ba. 


Bài tụng này nêu lên ba vấn đề: 1. Giải thích vấn nạn 
về Phá Chấp; 2. Nêu tên tôn chỉ quy về Thức; 3. Làm nổi 
bật Thể Năng Biến. 

Xin trình bày theo thứ tự: 

I. Giải Thích Vấn Nạn Về pháp Chấp, bằng hai câu: 
Hiããif# Do giả thuyết Ngã pháp, 

BSEEIHR Hữu chủng chủng tướng chuyển 


58. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Yếu chỉ của Duy Thức Tam Thập Tụng, ở chỗ, nói rõ 
ngoài Tâm Thức, chắc chắn, không có Thật Ngã, Thật 
Pháp. Nhưng trong thế giới này, rõ ràng có Ngã Tướng 
của một loài sinh vật “đầu tròn chân vuông” và vô số 
chúng sanh nữa. Rõ ràng có Pháp Tướng của núi, sông, 
nhà cửa và cả đồ vật. Thế mà nói: chắc chắn không có 
Ngã, không có Pháp. Người đời làm sao có thê tin được? 
Bồ Tát Thế Thân, vì thế, mượn lời người ngoài, đưa ra 
câu hỏi. Nhân đó, nói rõ lý nhiệm mầu của muôn pháp 
Duy Thức. Người ngoài hỏi rằng: Nếu theo lời nhà Duy 
Thức nói là “muôn pháp chỉ có Thức, ngoài Thức không 
có Pháp” thì tại sao người đời đều nói có Ngã, có Pháp? 
Tuy, người đời mờ tối, nói như thế không đúng; còn 
trong Thánh Giáo của những bậc giác ngộ của các ông, 
không đề cập đến Bồ Tát, cũng nói đến Ngã như Thanh 
Văn, pháp như Tứ Đề, Ngũ Uẩn vân vân thì sao? 

Câu hỏi này thật là sâu sắc. Nếu nói có Ngã Tướng, 
Pháp Tướng thì ý nghĩa của Duy Thức không thể thành 
lập. Nếu nói vạn pháp Duy Thức thì phải không gồm cả 
Ngã Tướng, Pháp Tướng. Căn cứ vào đây để bình luận 
thì lập ngôn của nhà Duy Thức mắc hai lỗi sai trái: 
Người đời đều nói có Ngã, có Pháp. Các nhà Duy Thức 
lại nói không Ngã, không Pháp. Đó là mắc vào lỗi “thế 
gian tương vi”. Nhà Duy Thức nói muôn pháp chỉ có 
Thức. Mà trong Thánh Giáo lại nói có ngã tướng, pháp 
tướng. Đó là mắc vào lỗi “Thánh giáo tương vi”. Nhà 
Duy Thức trả lời như thế nào? Dùng hai câu sau để trả 
lời: 

HfRãW#&@Ä Do giả thuyết Ngã pháp, 


59. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


BSEEIHRWR Hữu chủng chủng tướng chuyển 


Do giả nói Ngã, Pháp; nên có các thứ tướng chuyền biến. 


Tại đây, chúng ta, trước hết, thảo luận : Thế nào gọi 
là Ngã? Thế nào gọi là Pháp? Ngã, tiếng Phạn là Atman, 
âm là A Đặc Mạn, nguyên ý là “Hô Hấp”. Nghĩa bóng 
của Atman là Sanh Mạng, Tự Kỷ, Tự Ngã, Tự Tánh,... 
Đây là danh từ, Bà La Môn Giáo ở Ấn Độ, sử dụng từ 
thời đại Tứ Phệ Đà đến nay. Ngã này có 4 nghĩa: 
Thường: luôn luôn tồn tại; Nhất: chỉ một cá thê, không 
phải tập hợp thể; Chủ: sở hữu chủ trong cá thể ấy; Tê: 
chi phối tất cả. Gọi là Ngã phải có đủ 4 nghĩa trên: 
Thường: Duy nhất; Chủ và Tế. Thời đại Phạm Thư, Bà 
La Môn giáo lấy Phạm làm nguyên lý tối cao của Vũ 
Trụ; lấy Ngã làm nguyên lý sanh mạng của cá nhân, nên 
có thuyết PHẠM, NGÃ nhất như (là một). Đây là chỗ 
trong kinh điển Phật Giáo phá bỏ: Thần Ngã. Xưa nay, 
Ngã chỉ là các pháp của 5 uân, là Một Thê Tập Hợp của 
nhân và duyên. Đâu có Một Thật Ngã: Duy Nhất, 
Thường Hằng và Chủ TẺ. 

Pháp có nghĩa là Quỹ Trì. Quỹ là khuôn phép. Chỉ 
VIỆC lấy cái Tự Thể của nó làm khuôn phép. giúp cho ta 
lý giải, hiểu biết được. Trì là Giữ Gìn. Chỉ việc duy trì 
cái Tự Thể của nó, không thê lẫn lộn với Tự Thê của loại 
khác. Luận Thành Duy Thức, quyên 1, nói: Pháp là quỹ 
trì, là khuôn phép giúp cho việc lý giải, hiểu biết sự vật. 
Trì là giữ lấy không bỏ mất tự tướng. 

Nói một cách đơn giản, tác dụng thấy, nghe, hay, biết 
của chúng ta, đối với bất cứ sự vật nào, đều là một cách 


60. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


hiểu biết về sự vật ấy. Đó là “quỹ sanh vật giải”. Bất cứ 
sự vật nào ở thế gian, nó đều có thể tánh đặc biệt. Đối 
với nó, chúng ta có sự hiểu biết được sanh khởi. Bất luận 
là đúng hay sai, nhưng nó có thể tánh của chính bản thân 
nó. Âm thầm nuôi dưỡng, giữ gìn, mà, nó không mất 
không thay đổi. Đó là “nhậm trì tự tánh”. Trên đã nói 
nghĩa hẹp của chữ pháp. Giờ nói nghĩa rộng của chữ 
pháp. Nghĩa này rất bao quát. Tất cả những gì trong thế 
gian: có hình, vô hình, chân thật, giả dối, tinh thần, vật 
chất, vân vân đều gọi là pháp. Cho nên trong kinh điển 

Phật Giáo thường dùng những danh từ: nhất thiết pháp, 

chư pháp, vạn pháp để biểu thị vạn hữu trong vũ trụ. 

Đến chữ “giả” có nghĩa là vay mượn, không chân 
thật. Thành Duy Thức Luận Thuật Ký, quyên thượng, 
nói: giả có hai lớp: I1, Giả là vì không có tự thể, mà vì 
tùy tình huống. Giả là vì có tự thể, mà chỉ là tạm đặt ra 
như phương tiện. 2, Giả là vì không có chỗ y cứ. Giả là 
vì ý nghĩa y cứ vào tự thể. Với hai lớp có bốn ý: 

1) Giả là vì không có tự thể mà là 
vì tình huống: Vạn hữu trong Vũ trụ đều là nhân 
duyên hòa hợp mà có sanh khởi và tồn tại. Xưa nay, 
không có tự thể của thật ngã và thật pháp. Có, không, 
chăng qua là hiểu biết sai lầm, vì tình cảm, của người 
đời. Công nhận có cái Ngã thật sự, có pháp thực sự. 
Thật ra, đó là hiểu biết sai lầm, chấp trước của chúng 
ta. Không phải là tướng đích thật của các pháp. Đức 
Phật, chăng qua, vì phương tiện để nói pháp, nên tùy 
thuận thế tình, mà vay mượn hai chữ Ngã, Pháp, đề 


61. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


2) 


chỉ rõ pháp thể. Đó gọi là giả là vì không có tự thể, 
mà vì tình huống. 

Giả là vì có tự thể, mà chỉ tạm 
đặt ra như phương tiện: Thánh Giáo có nói đến Phật, 
Bồ Tát, Thanh Văn, Ngã, Ngũ Uấn, Thập Nhị Xứ, 
Thập Bát Giới, vân vân. Những pháp này, đều có 
pháp thê của nó. Mà pháp thể thì không có tên gọi, 
chăng qua, tạm mượn bày vẽ ra, dựng nên một tên 
gọi. Nhưng tên gọi không thê thay thế pháp thể. Đó 
gọi là giả là vì có tự thể, mà chỉ tạm đặt ra như 
phương tiện 


Hai lớp Ngã, Pháp ở trên; lớp trước là vọng chấp, mê 
tình của thế gian; lớp sau là giả thiết, tùy duyên của Đức 
Phật. 


3) 


4) 


Giả là vì không có chỗ căn cứ: 
Người đời chấp có Ngã có Pháp, chỉ là cái tên giả 
(giả danh). Không có Thật Thể. Nhưng vì tâm của họ 
chấp sai lầm, lại cho là Hữu Thẻ. Vì vậy, đối với 
Ngã, Pháp không có Tự Thẻ, nên nói là Giả. Mà nó 
gởi sắm ở Hữu Thể Năng Biến của tâm Thức, nhờ 
vào vọng tình mê muội nên nói có Ngã, có Pháp. Đó 
là lý do gọi giả là vì không có chỗ căn cứ. 

Giả là vì ý nghĩa y cứ vào Tự 
Thể: Nghĩa chính là công dụng của nghĩa. Ngã, Pháp 
mà Thánh Giáo nói là y cứ vào nghĩa của Pháp Thẻ, 
mà tạm nói là Ngã, là Pháp. Như thân thể của chúng 
ta, tồn tại trong một thời gian, với bao nhiêu hoạt 
động của tâm thức, dường như, đó là tác dụng của 
một chủ thể: ra hiệu lệnh, chi phối tất cả. Như ý 


62. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


nghĩa của cái Ngã. Mặt khác, đối với các loại trần 
cảnh, khiến cho chúng ta khởi lên tác dụng phân biệt 
của nghe, thấy, hay, biết. Mà Pháp thể ấy lại có khả 
năng duy trì tự tánh của nó để không mất đi. Dường 
như, đó là ý nghĩa của Pháp. 

Vì pháp Thể có tác dụng và ý nghĩa như vậy, nên tạm 
nói là Ngã, Pháp. Đó gọi là giả vì ý nghĩa y cứ vào Tự 
Thể. 

Ở trên giải thích hai ý nghĩa của Giả. Một là hiểu sai 
lầm vì theo vọng tình, mà tạm nói có Ngã, Pháp ở thế 
gian. Một là tùy theo công dụng của nghĩa về Pháp Thẻ, 
mà tạm nói có Ngã, Pháp trong Thánh Giáo. Tóm lại, hai 
chữ Ngã, Pháp chỉ là giả thiết của danh ngôn. Chỉ có giả 
danh. Không có thật thể. Phật và Bồ Tát, vì nói pháp độ 
sanh, tạm mượn danh ngôn nhằm thực hiện sự giáo hóa. 
Đó chính là do Giả Thuyết Ngã, Pháp (câu đầu tiên của 
Tam Thập Tụng). Đến câu thứ hai: 

ñKEBKEHRB 
Hữu chủng chủng tướng chuyển 
Nên có các thứ tướng chuyên biến. 


Tướng là tướng trạng. Chuyển là sanh khởi. Ngã 
tướng, Pháp tướng chủng loại nhiều lắm, không phải có 
một, nên nói là “các thứ” (chủng chủng). Như thế, là 
trên, chủ đề thứ nhất đã giải thích xong. 


II. Nêu Lên Tôn Chỉ Quy Về Thức, bằng câu: 
{⁄ tftqPIi®8 


63. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Bỉ y, thức sở biến 
Chúng nương (từ) Thức biến ra. 


Thức Biến, đó là lý luận duy nhất của Tông Duy Thức. 
Có ý nói rằng vạn hữu trong Vũ trụ đều được Thức biến 
ra. Luận Thành Duy Thức, quyên 2, nói: Nhưng dựa vào 
Thức biến là đối với việc trừ bỏ chấp trước sai lầm rằng 
có ngã thật, pháp thật, mà tạm nói bằng ngôn ngữ tương 
tợ (na ná) 

Thức biến là do thức chuyên biến, ý muốn nói là 
chuyền hiện. Thức Luận giải thích Thức Biến như sau: 

Biến nghĩa là Thức Thể dường như chuyên ra thành 
hai phần: Tướng, Kiến, đều dựa vào Tự Chứng phần mà 
khởi lên. Dựa vào hai phần này mới bày vẻ ra Ngã, Pháp. 
Vì hai phần kia lìa phần này thì không có chỗ nương tựa. 

Đoạn văn trên nói rằng: Tám Thức Tâm Vương và 
các Tâm Sở tương ứng của từng Thức đều có thể theo Tự 
Thể mà chuyên biến (biến hiện) hai phần Tướng và Kiến 
dường như thật có, dường như không có (dường như 
Thật, dường như Giả). Kiến Phần thì có khả năng là tác 
dụng nhận thức. Tướng Phần thì dường như là ảnh tưởng 
của ngoại cảm. Nương vào hai phần này mà bày vẻ (tạm 
nói) có Ngã, có Pháp. Mà hai phần Tướng, Kiến này là 
thức Thể chuyền biến ra. Lìa xa Thức Thẻ thì hai phần 
ấy cũng không có. Đó là ý nghĩa của Thức Biến. 

Gọi Thức là một loại Công Năng. Công Năng này, 
trước khi, khởi hiện hành (tức công năng tiềm ẩn), thì 
không gọi là Thức mà gọi là Chủng Tử. Công Năng này 
phát sanh tác dụng (từ tiềm ấn sanh ra hiện hành), thì 


64. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


không gọi là Chủng Tử mà gọi là Thức. Chủng tử sanh 
hiện hành phải có đủ duyên. Tâm Pháp sanh khởi cần đủ 
4 loại duyên. Sắc Pháp sanh khởi cần đủ 2 loại duyên. 
Tam Thập Tụng nói: Tám thức là ba Năng Biến 
8# = 
Thử năng biến duy tam 
Năng Biến này có ba. 


Đó là Dị Thục Năng Biến, Tư Lương Năng Biến, 
Liễu Biệt Cảnh Năng Biến. Thành Duy Thức Luận gọi 
Năng Biến có hai thứ: Nhân Năng Biến ,Quả Năng Biến. 
Luận nói: Ba cái này đều gọi là Thức Năng Biến. Năng 
Biến có hai loại Một Nhân Năng Biến, vì có hai nhân 
Tập Khí: Đăng Lưu, DỊ Thục ở trong Thức Thứ Tám, 
Đăng Lưu Tập Khí do Thiện, Ác, Vô Ký trong Thức Thứ 
Bảy huân tập, chỉ huy, sanh trưởng. DỊ Thục Tập Khí do 
hữu lậu Thiện, Ác trong Thức Thứ Sáu huân tập, chỉ 
huy, sanh trưởng. Hai Quả Năng Biến, vì hai loại lực 
Tập Khí ở trên được Tám Thức sanh ra và biểu hiện 
tướng trạng nhiều vô cùng. 

Nhân năng biến chính là sự chuyền biến chủng tử được 
Thức Thứ Tám nuôi dưỡng, giữ gìn (tức là hai nhân Tập 
Khí Đăng Lưu và Dị Thục). Từ chủng tử tiềm ẩn khởi 
lên hiện hành, chuyền biến là Thức Thứ Tám (tức là quả 
được sanh ra bởi hai nhân Tập Khí Đăng Lưu, DỊ Thục). 
Ở trong chuyền biến này: Chủng tử là nhân, Thức Thể 
của Thức Thứ Tám là quả. Cho nên gọi tên là Nhân 
Năng Biến. Quả Năng Biến là khi Thức Thể Thứ Tám 
sanh khởi, Bảy Thức trước sanh khởi tiếp theo. Tự Thể 


65. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Phần của Tám Thức và tâm sở của nó, mỗi Thức đều 
sanh khởi biến ra hai phần Tướng, Kiến. 

Thật ra, Nhân Năng Biến và Quả Năng Biến vốn là 
một sự kiện (một việc). Thức Thể lấy Chủng Tử làm 
Thân Nhân (nhân gần nhất) mà sanh ra, nên nói Chủng 
Tử là Nhân Năng Sanh. Nhưng, khi Thức Thể theo 
Chủng Tử sanh ra thì, đồng thời, Thức Thể biến hiện ra 
hai phần Tướng và Kiến, nên nói Thức Thể là Quả Năng 
Sanh. Hai thức biến hiện Nhân, Quả, không phải trước- 
sau khác nhau, mà là chuyền biến đồng thời (cùng một 
lúc). Theo ý nghĩa mà nói: Đó là hai lớp chuyên biến. 

Nói một cách đơn giản: Nhân Năng Biến, chính là 
Chủng Tử sanh khởi sự chuyển biến của Thức Thể tám 
Thức. Quả Năng Biến, chính là Tám Thức chuyên biến 
thành hai phần Tướng, Kiến của Thức Thể biến hiện. Ở 
đây phải chú ý: Thức Thể của Tám Thức khi biến hiện 
hai phần Tướng, Kiến thì Tâm sở tương ưng với nó, mỗi 
Thức cũng biến hiện hai phần Kiến, Tướng. 

Đến đây có một nghi vấn: Đã gọi là Nhân Năng Biến 
thì chủng tử sanh khởi sự chuyên biến của Thức Thể 
Tám Thức. Mà, Chủng Tử được Thức Thứ Tám nuôi 
dưỡng, duy trì thì làm sao lại có thê sanh ra Thức Thứ 
Tám? 

Trả lời như sau: Cái gọi là Chủng Tử và Thức, cơ bản, 
chỉ là một loại Công Năng. Thức Thứ Tám là Chủng Tử 
được nó chứa đựng, thì, từ vô thỉ đến giờ, cùng có một 
lúc. Chủng Tử là Nhân Năng Sanh. Hiện hành của Tám 
Thức là Quả được sanh. Nhưng Hiện Hành là Nhân 
Năng Huân. Chủng Tử Mới (Tân Chủng Tử) chịu huân 


66. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


tập là Quả được sanh ra. Hai loại nhân, quả này là Sát 
Na Diệt, Quả Câu Hữu (Nhân, quả cùng có trong sát na 
thì diệt). Như thế thì Chủng Tử có thê sanh ra Thức Thứ 
Tám. Thức Thứ Tám, đồng thời, cũng có thể nuôi dưỡng 
và giữ gìn Chủng Tử. 

Quả Năng Biến là sự biến chuyên hai phần Tướng, 
Kiến do Thức Thể của Tám Thức biến hiện ra. Nhưng, 
chỉ khi, đồng thời chuyền biến hai phần Kiến, Tướng thì 
bản thân của Thức Thê không gọi là Thức Thể, mà gọi là 
Tự Chứng Phần. Đúng như Thức Luận đã gọi: Biến 
nghĩa là Thức Thể chuyền biến dường như có hai phân, 
vì cả Tướng phần và Kiến phần cùng dựa vào Tự Chứng 
Phần mà khởi ra. Lúc này, tám thức Tâm Vương và tất 
cả Tâm Sở, mỗi thứ đều tách ra ba phần: Tướng Phần, 
Kiến Phần, Tự Chứng Phần. Do đó, thế giới mới có Tâm, 
Vật tương đối. Tức là Tự Chứng Phần và Kiến Phần đều 
thuộc cõi Tâm Thức của tác dụng Năng Duyên Lự (cái 
tâm hay dính líu vào cảnh giới, suy nghĩ về sự vật). 
Tướng Phần là cõi vật chất thuộc Sở Duyên Lự. Nhà 
Duy Thức căn cứ vào Tướng Phần cùng đi theo với Kiến 
Phần, cùng dựa vào Thức Thể biến hiện. Đây, tức là, thu 
vật về Tâm, cũng là lý do trở thành Duy Thức. 

Giải thích về Sở Biến: Kiến giải của 10 đại luận sư 
không giống nhau. Ngài An Huệ chỉ lập Thức Thể một 
phần. Ngài Nan Đà lập hai phần: Tướng, Kiến. Ngài 
Trần Na lập ba phần: Tướng, Kiến, Tự Chứng. Ngài Hộ 
Pháp lập bốn phần: Tướng, Kiến, Tự Chứng và Chứng 
Tự Chứng. Do vậy, mới có câu: 


5£ SẼ BR NỆ — — — Ú 


le 


67. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


An, Nan, Trần, Hộ, Nhất, Nhị, Tam, Tứ. 
An, Nan, Trần, Hộ, Một, Hai, Ba, Bốn. 


Đời sau đều theo thuyết của Ngài Hộ Pháp là chính xác 
nhất. Vì vậy gọi Thức Thê có bốn phần. 

Bốn phân, đó là bốn loại tác dụng của Tâm và Tâm Sở. 
Phần, ý nói, là bộ phận. Bốn phần là chỉ bốn bộ phận Tác 
Dụng của Tâm và Tâm Sở. Đó là Tướng Phần, Kiến 
Phần, Tự Chứng Phần và Chứng Tự Chứng Phần. Tướng 
Phần là ngoại cảnh khách quan. Chỉ ngoại cảnh ấy thôi, 
nhưng không có thật, mà là sự biến hiện của Thức. Kiến 
Phần là tác dụng nhận thức của Chủ Quan. Sự nhận thức 
này là tướng phần được biến hiện bởi Tâm Thức. Tự 
Chứng Phần là tác dụng nhận thức chủ quan, còn có 
thêm Tác Dụng của Chứng Tri nữa. Nó cũng là Tự Thể 
của Thức. Chứng Tự Chứng Phần: là Tự Thê của Thức, 
đối với Tự Chứng Phần là một loại Tác dụng Chứng Tri 
thêm một lần nữa. 

Duy Thức Tông lập ra 8 Thức Tâm Vương, 51 Tâm Sở 
tương ưng. Tâm Vương, Tâm Sở này, Thể tuy mỗi thứ 
một khác. Và tác dụng của những gì nó khởi ra thì cũng 
khác nhau. Gồm có bốn loại, mà trên, đã trình bày bốn 
phần. Tam Thập Tụng nói là Hữu Chủng Chủng Tướng 
Chuyên (có các thứ tướng chuyền biến). Gọi là các Thứ 
Tướng: chỉ các thứ tướng của Ngã, các thứ tướng của 
Pháp. Chúng đều dựa vào Kiến Phần, Tướng Phần được 
Thức biến hiện ra. Dưới đây, xin giải thích tường tận bốn 
phân: 


68. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


I) Tướng Phần: Đó là từ Tâm Thể biến hiện ra cảnh 
tướng sở duyên của Kiến Phần. Đây là chỗ Duy Thức 
Học thu nhiếp hết tất cả những gì gọi là hiện tượng 
khách quan. Bởi Tâm Thức là pháp có khả năng dính 
líu, suy nghĩ (duyên lự). Khi Tâm Thẻ sanh khởi thì 
Thức Thể biến hiện ra hai phần Tướng và Kiến. Kiến 
Phần là tác dụng của khả năng duyên lự. Tướng Phần 
là cảnh tướng của sở duyên lự. Lập luận của Duy 
Thức Tông cho rằng vạn pháp trong vũ trụ đều do 
Thức biến hiện. Cho nên, cái gọi là Tướng Phần 
chính là chủng tử sắc pháp của Thức Thứ Tám, là 
cảnh tướng do sắc pháp của Tướng Phần biến hiện. 

Chữ Tướng của Tướng Phần và chữ Tượng thông 
dụng. Như “tướng phiến” hay gọi “tượng phiến”, cũng 
gọi là “tiểu tượng” (tấm ảnh). Cho nên, cái gọi là 

“lướng” cũng chính là “ảnh tượng” (hình ảnh). Ảnh 

tượng này không phải là “sắc thật” của ngoại cảnh, mà 

mượn sắc pháp của Tướng Phần trong Thức A Lại Da. Ở 

nhãn thức, Tướng Phần biến hiện một lần nữa (gọi là ảnh 

tượng bằng tướng phần). Vì Kiến Phần của Nhãn Thức 
nên rời bỏ duyên. Duy Thức Học nói: “Sở Duyên của 

Thức, chỉ có Sở Duyên của Thức” 

2) Kiến Phần: Là tác dụng duyên lự của Tâm Thức, 
cũng là chủ thể nhận thức của chủ quan. Tâm Thức 
sanh khởi, từ Tự Thể của nó biến hiện ra hai phần 
Tướng và Kiến. Tướng Phần là sắc pháp, bao quát tất 
cả hiện tượng vật chất của thế gian. Kiến Phân là tâm 
pháp, có tác dụng duyên lự, là chủ thể của nhận thức. 
Nhưng, Kiến Phần và Tướng Phần này đều là sự biến 


69. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


hiện của Thức Thẻ, thu nhiếp vật về tâm, cho nên 
Duy Thức mới được hình thành. 

3) Tự Chứng Phần: Còn gọi là Tự Thể Phần, có tác 
dụng chứng tri của tự giác. Kiến Phần có duyên lự, 
phân biệt tác dụng của Tướng Phần. Nhưng không tự 
biết được những gì nó thấy, nên không có sai lầm, 
nên phải có một chứng tri khác về tác dụng của nó. 
Tức là Tự Chứng Phần. Tự Chứng Phần là Tự Thể 
của Thức, nên còn gọi là Tự Thê Phản. 

4) Chứng Tự Chứng Phần: Một trong bốn phần của 
Tâm Pháp. Thêm tác dụng chứng tri đối với Tự 
Chứng Phần. Đây là một bộ phận của tác dụng Thức 
Thể. Tự Chứng Phần có tác dụng của Kiến Phần 
Chứng tri. Nhưng cái gì chứng tri cho Tự Chứng 
Phần đề biết có hay không có sai lầm? Vì thế, Thức 
Thể phải khởi lên một loại tác dụng, để chứng tri cái 
được Tự Chứng Phần chứng có chính xác hay không. 
Tác dụng chứng tri trở lại một lần nữa này, đó là 
Chứng Tự Chứng Phần. Nhưng rồi, cái gì chứng tri 
cho Chứng Tự Chứng Phần để biết có sai lầm hay 
không? Xưa nay, đó chính là Tự Chứng Phần. Vì hai 
phần Tự Chứng và Chứng Tự Chứng cùng duyên, 
cùng chứng lẫn nhau, nên không cần lập thêm Chứng 
Chứng Tự Chứng Phần nữa. 

HII. Làm sáng tỏ thể Năng Biến. Bằng hai câu: 


HỤ 


» 
RỬ ph 


mm 
ZÒ^ 


S5 
SỈ 


à 
An 


J| đã ñ 


70. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


VỊ dị thục, tư lượng 
Cập liễu biệt cảnh thức. 


Là DỊ Thục, Tư Lương, 
Và Liễu Biệt Cảnh thức. 


Duy Thức Tông lập ra Tám Thức. Tám Thức đều có 
khả năng chuyên biến. Nhưng chuyền biến này chỉ có ba 
loại. Nên Tam Thập Tụng nói: 


JÝ, 8š  tÊ = 
Z#ã R5 


* 7 Dị 5ã ïái. 
Thử năng biến duy tam 
VỊ dị thục, tư lương 
Cập liễu biệt cảnh thức. 


Năng Biến này có ba: 
Là DỊ Thục, Tư Lương 
Và Liễu Biệt Cảnh Thức. 


Tám Thức chỉ có ba loại Năng Biến là: 

I) Thức Năng Biến thứ nhất: Còn gọi là Thức Dị Thục 
Năng Biến. Chỉ chuyên biến của Thức Thứ Tám A 
Lại Da. 

2) Thức Năng Biến thứ hai: Còn gọi là Thức Tư Lương 
Năng Biến. Chỉ chuyền biến Thức Thứ Bảy Mạt Na. 


71. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


3) Thức Năng Biến thứ ba: Còn gọi là Thức Liễu Biệt 
Năng Biến. Chỉ chuyền biến của Sáu Thức Trước. 


Thường khi Thức biến, không phải bất cứ một thức nào 
chuyền biến đơn độc. Mà là toàn thể ba loại thức lần lượt 
chuyển biến. Nguyên nhân chính của chuyển biến là 
Chủng Tử chứa đựng trong Thức A Lại Da. Loại chủng 
tử nào thành thục, thì chuyền biến ra loại cảnh giới ấy. 

Chữ này (Thử) trong Tụng Văn là chỉ hai phần Tướng, 
Kiến nương vào sở biến của Thức. Năng Biến là đối với 
Sở Biến mà nói. Dụng ngữ trong Phật điển thường dùng 
hai chữ Năng, Sở. Năng chỉ chủ động. Sở chỉ bị động. 
Như Tâm Thức duyên cảnh thì có cái gọi là Năng 
Duyên, có cái gọi là Sở Duyên. Vì vậy, hai phần Tướng, 
Kiến là bị biến hiện, nên gọi là sở biến.. Thức là chủ thể 
biến hiện, nên gọi là năng biến. Thức Năng Biến, đứng 
phương diện Thể mà nói thì có Tám Thức: Mắt, Tai, 
Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, Mạt Na, A Lại Da. Nhưng giản lược 
để giảng giải thì chỉ có ba loại. Chỉ có nghĩa là chắc 
chắn, quyết định. Không phải là hai. Cũng không phải là 
bốn. Chắc chắn là ba. Tức là Thức Dị Thục Năng Biến 
là năng biến thứ nhất. Thức Tư Lương Năng Biến là 
năng biến thứ hai. Thức Liễu Biệt Năng Biến là năng 
biến thứ ba 

Thức Dị Thục Năng Biến là quả thê tổng báo chân Dị 
Thục của loài hữu tình cảm nhận được từ Dẫn Nghiệp. 
Cũng chính là Thức A Lại Da, nên Thức này cựu dịch là 
Quả Báo Thức, tân dịch là DỊ Thục Thức. DỊ Thục ý 


72. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


nghĩa như thế nào? Dị là không giống. Thục là thành 
thục (chín, chín mùi). DỊ Thục có ba nghĩa: 


l) 


2) 


3) 


DỊ Thời Nhi Thục (chín khác thời gian) : Loài hữu 
tình tạo ra nghiệp thiện, ác. Do tạo nghiệp đến khi 
quả chín thì nhận lấy báo. Cần thiết trải qua thời gian 
thích hợp: hoặc cách một đời mới chín, hoặc hai ba 
đời mới chín. Từ thời gian tạo nghiệp đến kết quả 
không giống nhau, nên gọi là Thời gian khác nhau 
khi quả chín (DỊ Thời Nhị Thục). Như quả của cây 
ăn trái, từ nở hoa, ra quả đến trái chín, phải trải qua 
một thời gian thích hợp. Đó gọi là DỊ Thời Nhi Thục. 
Biến Dị Nhi Thục: Loài hữu tình từ tạo nghiệp đến 
khi nhận lấy quả báo. Cách xa cả đời người, trong 
khi chờ đợi đến quả, chắc chắn tính chất của nó đã 
đổi khác. Gọi là Biến DỊ Nhi Thục. Ví như nước trái 
cây, từ khi vừa ra trái đến khi chín hoàn toàn, vị của 
nó chắc chắn có biến đồi. Gọi là Biến Dị Nhi Thục. 
DỊ Loại Nhi Thục: Loài hữu tình tạo ra các nghiệp 
thiện, ác. Nghiệp lành cảm thọ quả báo vui. Nghiệp 
ác cảm thọ quả báo khổ. Lại có quả không khổ không 
vui thì có tánh vô ký. Quả vô ký này, đối với nhân 
thiện hay ác, mà nói là DỊ Loại Nhi thục. Ví như 
nước của sông, suối, rạch, ngòi có tánh chất khác 
nhau, nhưng khi chảy vào biển cả, thì cùng một vị. 
Đó gọi là DỊ Loại Nhi Thục. 


Thức Tư Lương Năng Biến, tức là Thức Thứ Bảy Mạt 
Na, có tên tiếng Phạn là Manas Vijnana. Manas nghĩa là 
Ý. Vijnana nghĩa là Thức. Dịch chung là Ý Thức, giống 
tên của Thức Thứ Sáu. Đề không lộn với Thức Thứ Sáu, 


73. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


nên giữ lại tên Mạt Na. Thức Thứ Sáu, Bảy, tuy, cùng 
tên nhưng ý nghĩa không giống nhau. Thức Thứ Sáu dựa 
vào thức thuộc Ý Căn. Đó là dựa vào chủ để giải thích. 
Thức Thứ Bảy là Ý cũng là Thức. Đó là dựa vào nghiệp 
để giải thích. Luận Thành Duy Thức nói: Cái tên ấy có gì 
khác với Thức Thứ Sáu. Thức này là nắm giữ (hay dựa 
vào) nghiệp để giải thích. Như tên Tàng Thức thì Thức 
tức là Ý. Thức khác thì dựa vào chủ để giải thích. Như 
Nhãn Thức, vân vân, vì Thức khác Ý. 

Thức này luôn luôn giữ chặc Kiến Phần của Thức 
Thứ Tám làm Ngã, mà so đo, suy lường. Đây là Thể 
Tánh, Hành Tướng của Thức Mạt Na này. Tam Thập 
Tụng gọi là 4 5 35 ‡‡ 1H. Tư là suy nghĩ. Lương là so 
đo. Khi thức duyên cảnh, hễ có phân biệt, là có suy nghĩ, 
so đo. Đây là Tác Dụng suy nghĩ, so đo (Tư lương) của 
Tám Thức đều có. Mà sao, ở đây, lại nêu lên một cách 
đột xuất tác dụng tư lương của Thức Thứ Bảy? Bởi tác 
dụng của Tám Thức rất siêu tuyệt (thù thắng) nên nói: 
Tập Khởi là Tâm (tích trữ và phát khởi); Tư lương gọi là 
Ý (suy nghĩ và so đo); Phân biệt gọi là Thức. Mạt Na 
dịch là Ý. Tác dụng, xưa nay, của Ý là Tư lương. Mà Tư 
lương của Thức này là Hằng Thâm Tư Lương (luôn luôn 
đánh giá, suy nghĩ, so đo). 

Hằng là luôn luôn. Thẩm là tra xét kỹ càng. Vì vậy, 
Thức Mạt Na luôn luôn tra xét, đánh giá, suy nghĩ, so đo. 
Phân tích tám thức thì Năm Thức Trước không có tra 
xét, suy nghĩ, so đo, nên nói là Tư Lương của chúng 
chăng hằng không thẩm. Tư Lương của Thức Thứ Sáu 
có tư lương nhưng gián đoạn trong năm tình huống vô 


74. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


tâm. Vì vậy Tư Lương của thức này là Thâm mà Không 
Hằng. Thức Thứ Tám thì luôn luôn liên tục, không chút 
gián đoạn. Nhưng nó không có thâm sát tư lượng. Vì vậy 
Tư Lượng của nó Hằng mà không Thâm. Chỉ có Thức 
Thứ Bảy, Tư Lượng của nó vừa Hằng vừa Thẩm. Thức 
Thứ Bảy tư lương cái gì? Đó là luôn luôn giữ lấy Kiến 
Phần của Thức Thứ Tám làm Ngã của Mình (Tự Ngã), 
mà thâm sát, suy nghĩ, so đo. Thức này được mệnh danh 
là: Nếu Tư Lương thuộc Thức, thì Thức tức là Tư 
Lương, đó là dựa theo nghiệp mà giải thích. Nếu Thức 
thuộc Tư Lương, thì Tư Lương là của Thức, đó là dựa 
theo chủ mà giải thích. 

Thức Liễu Biệt Cảnh Năng Biến là chỉ Sáu Thức 
Trước. Sáu Thức này, mỗi thức phân biệt đến một loại 
ngoại cảnh, nên gọi là Thức Liễu Biệt Cảnh. Tam Thập 
Tụng nói: 

Ik#=868 
57I7xã. 
Thử đệ tam năng biến 
Sai biệt hữu lục chủng. 


Ba, đệ tam Năng Biến, 
Có sáu thứ khác nhau. 


Có sáu thức khác nhau là Thức Liễu Biệt Cảnh là gọi 
chung của Sáu Thức trước, gồm sáu loại Thức: Mắt, Tai, 
Mũi, Lưỡi, Thân, Ý phân biệt 6 loại cảnh: Sắc, Thịnh, 
Hương, VỊ, Xúc, Pháp. Trong tụng văn còn có câu: 


75. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


1% f DJ Hã ñ. 
Cập liễu biệt cảnh thức. 
Và Thức Liễu Biệt Cảnh. 


Chữ Và (Cập) có nghĩa là tập hợp, tức là Sáu Thức tập 
hợp khởi lên, gọi chung là Thức Liễu Biệt Cảnh. Thức 
Liễu Biệt Cảnh này được mệnh danh là: Nếu Liễu Biệt 
(phân biệt chi ly) thuộc Thức, thì Liễu Biệt tức là Thức, 
đó là dựa vào nghiệp mà giải thích. Nếu Thức thuộc Liễu 
Biệt, thì Liễu Biệt là của Thức, đó là dựa vào chủ mà 
giải thích. 


76. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Chương 5. 
THỨC THỨ TÁM: DỊ THỤC NĂNG BIÊN 


Năng Biến thứ nhất là Thức Dị Thục Năng Biến. Cổ 
đức giảng về năng biến này chia ra 8 đoạn, 10 nghĩa. 
Tám đoạn là lấy tụng văn để nêu đề mục. Mười nghĩa là 
trình bày nghĩa của Thức Thể. 

Dưới đây xin trình bày thứ tự tám đoạn: 


I. Ý nghĩa của A Lại Da, Dị Thục, Nhất Thiết Chúng. 
Thức Thứ Nhất có ba tướng: Tự Tướng, Quả Tướng, 

Nhân Tướng. Thức A Lại Da là Tự Tướng, Thức DỊ 

Thục là Quả Tướng, Thức Nhất Thiết Chủng là Nhân 

Tướng. 

I) Lại Da Tự Tướng: Tức là Thức A Lại Da. A Lại Da 
là phiên âm của chữ ALAYA có nghĩa là Tàng Thức 
(Thức có nhiệm vụ chứa đựng). Tàng có ba nghĩa: 
Năng Tàng, Sở Tàng, Chấp Tàng. Năng Tàng là thức 
này chứa đựng chủng tử của vạn pháp. Thức này là 
Năng Tàng; Chúng Tử là Sở Tàng. Sở Tàng là Chủng 
Tử khởi hiện hành, nhận huân tập của Bảy Chuyên 
Thức. Tân Chủng Tử nhận huân tập chứa lại vào thức 
này, nên Tân Chúng Tử là Năng Tàng và thức này là 
Sở Tàng. Chấp Tàng là Thức Thứ Bảy chấp lầm Kiến 
Phần của Thức Thứ Tám làm Ngã rồi yêu mến nó 
(Ngã) không buông ra. Vì Thức Thứ Bảy giữ chặt lấy 
thức này nên gọi là Ngã Ái Chấp Tàng. Trong ba 
nghĩa ấy, thì nghĩa Ngã Ái Chấp Tàng là chính xác. 


77. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


2) 


3) 


Lại Da Quả Tướng: Quả Tướng của Lại Da là Thức 
DỊ Thục. Thức DỊ Thục, cựu dịch là Quả Báo Thức. 
Thành Duy Thức Luận nói: Vì Thức này có khả năng 
dẫn đến các Giới, Thú, Sanh là Quả DỊ Thục của 
nghiệp thiện, bất thiện, nên gọi là DỊ Thục. Giới là ba 
cõi: Dục, Sắc, Vô Sắc. Thú là năm đường: Trời, 
Người, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Sanh là: bốn 
cách sanh: Thai, noãn, Thấp, Hóa. Thức này là 
nghiệp thiện hay ác dẫn đến quả báo Dị Thục, nên 
gọi là DỊ Thục. Đây là Quả Tướng của Lại Da. 

Lại Da Nhân Tướng: Nhân Tướng của Thức A Lại 
Da là Nhất Thiết Chủng (tất cả hạt giống). Thức này 
thu tóm chủng tử các pháp, nên còn có tên là Nhất 
Thiết Chủng Thức. Các Chủng Tử sanh pháp hiện 
hành. Chủng Tử là Nhân của Hiện Hành, nên gọi là 
Nhất Thiết Chủng là Nhân Tướng của thức này. 
Thành Duy Thức Luận nói: Thức này có khả năng 
giữ gìn chủng tử của các pháp, để không mắt đi, nên 
gọi là Nhất Thiết Chủng. Lìa bỏ thức này thì việc giữ 
gìn chủng tử của các pháp không thê nào được. Nhân 
tướng là tướng thứ ba của thức này (Tự tướng, Quả 
tướng, Nhân tướng). Nhưng Tự Tướng là tổng hòa 
của Nhân Tướng và Quả Tướng. Thức Luận nói: 
Thức này biểu thị rõ ràng Tự Tướng của Thức Năng 
Biến Thứ Nhất, thu tóm nhân, quả làm Tự tướng, trở 
thành thể tổng báo của Dị Thục chân xác. Tức là 
Thức A Lại Da có đủ nghiệp quả, không gián đoạn 
(Bất đoạn) và Tam gIới: 


78. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


a) Nghiệp Quả: Là báo đáp Quả Dị Thục vô ký của 
Nghiệp Nhân Thiện, ác. Như Quả Thê của tổng 
báo có tánh của toàn thiện, nên luôn luôn cảm 
nhận được quả vui. Không có làm ác để chịu quả 
khổ và sẽ không trôi lăn trong đường khổ. Ngược 
lại, ví như Quả Thể toàn ác, luôn luôn nhận quả 
khổ. Không làm điều thiện, nên không được quả 
vui và về sau, sẽ không có quả Giác Ngộ, Niết 
Bàn. Đó là lý do thê tổng báo phải là quả Vô Ký, 
mới có lưu chuyên và Niết Bàn. 

b) Bất Đoạn (không gián đoạn): Không gián đoạn là 
tiếp tục (tương tục). Nếu Thể Tổng Báo có gián 
đoạn, không tiếp tục, thì loài hữu tình của cõi 
Dục và cõi Sắc, trong thê tổng báo, có thời gian 
đứt quãng. Há có giống như chết không? Loài 
hữu tình ở cõi vô sắc, vốn, không có sắc thân. 
Nếu thể tổng báo có gián đoạn. Há không phải là 
tâm thức không còn liên tục nữa? Vì vậy, tổng 
thể của loài hữu tình trong ba cõi, nhất định, phải 
tương tục, không gián đoạn. 

c) Ba cõi (Tam giới): Quả Thể của DỊ Thục Tổng 
Báo này, tất nhiên, có khắp trong ba cõi. Nếu 
không có khắp trong ba cõi, thì không có Thể 
Quả Báo của loài hữu tình của một cõi nào đó? 

Ba nghĩa trên (a, b, c), chỉ có đầy đủ ở Thức A Lại 

Da. Năm Thức Trước hay gián đoạn. Cõi Sắc, Nhị Thiền 
trở lên không có Năm Thức Trước và Năm Thức này 
không có khắp trong ba cõi. Thức Thứ Sáu, khi ở vị trí 
thứ năm: Vô Tâm, thì gián đoạn. Thức Thứ Bảy không 


79. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


có gián đoạn và có khắp trong ba cõi, nhưng không có 
quả của nghiệp. Vì vậy, Thức Mạt Na không thể trở 
thành quả thê của tổng báo. 

Thức A Lại Da, từ phàm vị đến chứng được Thánh 
Quả rốt ráo, phải trải qua ba loại nhiễm, tịnh theo thứ tự. 


8) 


Vị hiện hành Ngã Ái Chấp Tàng: Thức Thứ bảy 
chấp lầm Kiến Phần của Thức thứ Tám là Thật 
Ngã, nên khởi lên yêu mến, giữ chặt cái Ngã. Khi 
ấy, Thức Thứ Bảy là Năng Chấp, Thức Thứ Tám 
là Sở Chấp, nên Thức Thứ Tám còn có tên Ngã Ái 
Chấp Tàng. Từ vị phàm phu, Nhị Thừa Hữu Học 
và Bồ Tát thất địa (Viễn Hành Địa) trở về trước, 
đều thu vào vị này (Ngã Ái Chấp Tàng Hiện Hành 
Vị). Nhị Thừa tu đến Vô Học Vị, Bồ Tát tu đến 
Bát Địa (Bất Động Địa), khi câu Sanh Ngã Chấp 
đã dứt trừ, thì mới bỏ tên gọi Tàng Thức, gọi là DỊ 
Thục Thúc. 


b) Vị Thiện, Ác Nghiệp Quả: Chỉ cho quả vị bị 


chiêu cảm chỉ phối bởi Nghiệp DỊ Thục của 
Thiện, Ác. Thức A Lại Da còn gọi là Thức DỊ 
Thục. Bởi vì nó là Quả DỊ Thục được chiêu cảm 
bởi Nghiệp DỊ Thục của Thiện, Ác. Từ phàm phu 
đến Nhị Thừa Vô Học Vị của bậc thánh, Bồ Tát 
Đại Thừa Thập Địa thì vị này thu nhiếp tất cả. 
Phải đến Thập Địa Mãn Tâm, tức Kim Cang Dụ 
Định xuất hiện, trong một sát na, dứt sạch chủng 
tử hai chướng của thế gian thì Thức Thứ Tám 
chuyền thành Đại Viên Cảnh Trí. Lúc ấy, mới bỏ 
tên DỊ Thục, mà gọi là Thức A Đà Na. 


80. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


c) Vị Tương Tục Chấp Trì: Thức Thứ Tám chứng 
được Phật quả, cho đến không có kỳ hạn kết thúc, 
đều gọi là Thức A Đà Na (A DA NA). Đây là Vị 
Thanh Tịnh Vô Thượng Chuyên Y, Thức Thể 
thuần túy chí thiện vô lậu, chỉ quả Phật vị mới có. 
Từ phàm phu, VỊ Hữu Học của bậc thực hành 
Nhị Thừa, Bồ tát Đại Thừa Thất Địa có đủ ba tên 
A Lại Da, DỊ Thục, A Đà Na. VỊ Vô Học của Nhị 
Thừa, Bồ tát Bát Địa trở đi đã xả bỏ tên A Lại 
Da, chỉ còn lại hai tên Thức DỊ Thục và Thức A 
Đà Na. Đến cứu cánh quả vị Phật, bỏ tên Dị 
Thục. Chỉ còn lại Thức A Đà Na. 

II. Hành Tướng của Sở Duyên: Không Biết Được 
Chấp, Thọ, Xứ, Liễu. 

Tác dụng Năng Duyên của Thức A Lại Da, gọi đó là 
Hành Tướng của nó. Thức Năng Duyên phải có Cảnh Sở 
Duyên của nó, nên trong Tam Thập Tụng đề cử cả Năng 
Duyên, Sở Duyên. Tức trong tụng văn nói: Bất Khả Tri 
Chấp, Thọ, Xứ, Liễu: 7 chữ. Trong Ấy, ba chữ: Chấp, 
Thọ, Xứ là Cảnh Sở Duyên của Thức A Lại Da. Liễu là 
Tác Dụng Năng Duyên của thức này. Liễu tức là Liễu 
Biệt. Liễu Biệt là tác dụng Năng Duyên của Tự Thể 
Thức này (A Lại Da). Đó tức là Kiến Phần của Thức 
này. Ba chữ Chấp, Thọ, Xứ là Cảnh Sở Duyên của Kiến 
Phần, cũng là của Tướng Phần. Chấp là giữ gìn Chủng 
Tử của vạn pháp và thu tớm cả Căn Thân, bảo quản 
không để hư hoại. Thọ là lãnh thọ Căn Thân làm Cảnh, 
là điều khiển sanh ra nhận biết việc lãnh thọ. Xứ là Khí 
Giới, tức là thế giới vật chất. Do vậy, Cảnh Sở Duyên 


81. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


của Thức Thứ Tám có ba pháp, hai loại. Hai loại là Chấp 
Thọ và Xứ. Ba pháp là Chủng Tử, Căn Thân và Khí 
Giới. Xin nói rõ từng phần dưới đây: 


l) 


2) 


3) 


Chủng Tử: Là Năng sanh ra vạn pháp, chứa trong 
Thức A Lại Da. Chủng Tử là Sở Tàng. Thức A Lại 
Da là Năng Tàng. Năng Tàng cũng chính là Giữ Gìn 
Chúng Tử của vạn pháp. 

Thân Căn: Do bốn đại hòa hợp mà thành. Tức là 5 
căn của thân: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân. Đó là sự 
biểu hiện của Chủng Tử thuộc Sắc Pháp ở trong 
Thức A Lại Da. Căn Thân này được giữ gìn (chấp) 
bởi Thức Thứ Tám để cho không hư hoại, cảm sanh 
ra giác Thọ (Thọ). Thức A Lại Da rời khỏi Căn Thân 
thì mạng căn không thể tồn tại và thời gian sanh 
mạng đã chấm dứt. 

Khí Giới: Tức là Xứ, cũng chính là thế giới vật chất. 
Đây cũng là sự biến hiện của Chủng Tử Sắc Pháp 
của Thức A Lại Da. Thức Thứ Tám lấy gì, trong, có 
khả năng biến ra Căn Thân, ngoài, biến ra Thế Giới? 
Chủng Tử được giữ gìn bởi Thức A Lại Da là một 
loại Công Năng Tiềm Tại (Năng Lượng Tiềm Tại). 
Năng Lượng Tiềm Tại này có thê biến ra 4 loại Công 
Năng: Công Năng Chắc Chắn; Công Năng Thâm 
Ướt; Công Năng Nóng Bức; Công Năng Lay Động. 
Do tập thể của 4 loại Công Năng này phát sanh tác 
dụng, khiến cho cảm giác của ta nhận có hình thể tồn 
tại của vật. Do hình thành tập hợp của 4 Công Năng 
không đều (giống) nhau, nên xuất hiện các loại vật 
chất có mật độ khác nhau. Thật ra, 4 loại công năng ở 


82. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


trên, chính là cái cảm giác chủ quan về tánh của 4 
loại vật: đắt, nước, gió, lửa. Đại, tuy, có công năng 
vững chắc, nhưng phân tích đến cuối cùng thì chỉ là 
Năng Lượng, hoàn toàn không phải là Thật Chất. 
Thế giới là Cộng Nghiệp Sở Cảm của loài hữu tình. 
Căn Thân là Biệt Nghiệp Sở Cảm của loài hữu tình. 
HT Tâm Sở Tương Ung: Thường dữ Xúc, Tác Ý, 
Thọ, Tưởng, Tư tương ng 
Tâm Sở Tương Ưng là chỉ cho tâm sở tương ưng với 
Thức Thứ Tám. Trong tám thức thì tâm sở tương ưng với 
Thức Thứ Tám là ít nhất: Chỉ có 5 Tâm Sở Biến Hành: 
Xúc, Tác Ý, Thọ, Tưởng, Tư. Biến Hành, Biến là khắp 
nơi, không đâu là không đến. Hành là Tâm Hành, tức là 
Tâm Năng Duyên dạo khắp cảnh Sở Duyên. Tóm lại, ý 
tứ (ý niệm, tư tưởng) đi khắp tất cả. Tâm, nếu, sanh ra 
thì, năm tâm sở tương ưng này cùng khởi lên. Năm tâm 
Sở này có mặt khắp tất cả Thức: Tám Thức Tâm Vương; 
tất cả tánh: Thiện, Ác, Vô Ký; tất cả thời: Quá Khứ, Vị 
Lai, Hiện Tại; tất cả địa: 3 cõi, 9 địa (còn gọi là cửu hữu: 
1. Dục giới: ngũ thú địa; 2. Ly sanh hỉ lạc địa: Trời sơ 
Thiền; 3. Định sanh hi lạc địa: Trời Nhị Thiền; 4. Ly hỉ 
diệu lạc địa: Trời Tam Thiền; 5. Xả niệm thanh tịnh địa: 
Trời Tứ Thiền; 6. Không Vô Biên Xứ Địa; 7. Thức vô 
biên xứ địa; 8. Vô sở hữu xứ địa; 9. Phi tưởng phi 
tưởng xứ địa. Bốn địa Tứ Vô Sắc Giới. Năm địa đầu theo 
Kinh Tạp A Hàm, quyền 17; Luận Đại Tỳ Bà Sa, quyền 
31; Luận Câu Xá, quyền 28). Vì vậy, năm Tâm Sở này 
có tên là Biến Hành. Dưới đây, xin giảng tường tận: 


83. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


l) 


2) 


3) 


Xúc Tâm Sở: Xúc là tiếp xúc, là sự tiếp xúc của Căn, 
Cảnh và Thức, gọi là Tam Hòa. Thành Duy Thức 
Luận, quyền 3, nói: Xúc do Tam Hòa mà có, phân 
biệt, thay đổi, tánh là khiến cho Tâm, Tâm Sở tiếp 
xúc với cảnh, nghiệp là Thọ, Tưởng, Tư,... dựa vào 
đó. Vì Căn, Cảnh, Thức tùy thuận nhau, nên gọi là 
Tam Hòa. Căn , Cảnh giao thiệp, thức cùng khởi lên. 
Căn là chỗ núp của Thức. Cảnh là chỗ nhận lấy của 
Thức. Ba điều kiện ấy hòa hợp có thể khiến cho 
Tâm, Tâm Sở cùng duyên một cảnh. Tâm lý hoạt 
động cũng từ sự kế tục sanh khởi của Thọ, Tưởng, 
Tư. 

Tác Ý Tâm Sở: Tác ý là chú ý. Thành Duy Thức 
Luận nói: Tác ý có tánh là cảnh tỉnh tâm, có nghiệp 
là dẫn tâm theo cảnh sở duyên. Vì sự cảnh giác này, 
nên Tâm khởi lên, dẫn đến cảnh. Vì vậy có tên là Tác 
Ý. Tác dụng của nó là khiến cho Tâm sanh ra Cảnh 
Giác, khiến cho Tâm duyên với cảnh. Đó là bước đầu 
của sanh tâm động niệm. Tâm cảnh giác có hai 
nghĩa; a) Làm cho Tâm chưa khởi lên thì khởi lên; b) 
Tâm đã khởi lên rồi, dẫn đến cảnh. 

Thọ Tâm Sở: Thọ là nhận lấy, cảm thọ. Thành Duy 
Thức Luận nói: Vì tánh của Thọ là lãnh nhận cảnh 
thuận hay nghịch, nghiệp là khởi lên yêu mến (ái). 
Thọ có thể hợp hay không hợp. Đây là nói: vì cả hai 
chăng phải là ham muốn (dục). Tự Tánh của Thọ là 
nhận lãnh, thuận hay nghịch đều trung dung (câu 
ph). Tức là gặp cảnh đáng yêu thì thuận lợi. Gặp 
cảnh không ưa thì bực bội. Gặp cảnh không yêu, 


84. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


4) 


cũng không ghét thì gọi là câu phi (trung dung). 
Nghiệp là khởi lên yêu mến. Là khi Tâm Thức duyên 
cảnh vừa lòng hay nghịch ý, thì cảm thọ khổ, vui 
khởi lên. Đối cảnh vui, chưa được thì sanh tâm tham 
muốn. Muốn cho bằng được. Được rồi cũng sanh 
ham muốn, sao cho không xa lìa, không mất đi. Đối 
với cảnh khổ, khi chưa được thì may mắn. Được rỒi, 
mong sao cho xa cách. Loại ái dục này luôn do cảm 
thọ của khổ, vui khởi lên, nên gọi nghiệp là ái dục 
nổi lên. 

Tưởng Tâm Sở: Tưởng là Khái Niệm Ngôn Ngữ do 
Tâm Thức hình thành. Thành Duy Thức Luận nói: 
Tánh (của Tưởng) là, vì đối với cảnh, giữ lấy Tướng. 
Nghiệp là bày vẽ ra bao nhiêu Danh Ngôn. Gọi là giữ 
lây Tướng, đối với vô số cảnh đở duyên, rồi cấu tạo 
ra Ngôn Ngữ. 


Như khi duyên một cây nào đó, bàn bạc, so sánh rằng 
cây này không phải hoa, không phải cỏ. Khi duyên với 
ngựa thì bàn bạc, so sánh: ngựa không phải trâu, không 


phải dê. Giữ lấy bao nhiêu tướng của cây, của ngựa như 
thế. Khi ngôn ngữ chưa thốt ra khỏi miệng (thì đó là 
Tưởng). Nếu trong tâm không còn tác dụng thủ tướng 
(giữ lấy Tướng) thì ngôn ngữ cũng không thốt ra khỏi 
miệng 


5) 


Tư Tâm Sở: Tư là tác dụng của Ý Chí. Thành Duy 
Thức Luận nói: Vì Tánh (của Tư) khiến Tâm tạo tác. 
Nghiệp là khiến tâm thực hành các việc thiện, vân 
vân. Cho nên Tự Tánh của Tư chỉ là tạo tác. Vì lực 
dụng tạo tác của nó (Tư) với tâm tương ưng, đối với 


85. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


IV. 


vô vàn cảnh thiện, ác, khiến tâm tạo ra nghiệp dụng 
của vô số thiện, ác. Đó là ý nghiệp trong ba nghiệp 
Thân, Khẩu, Ý. Việc sanh ra tâm thức là do Tác Ý 
đến từ Tư. Tư có Thâm Lự Tư (suy xét kỹ trước khi 
làm và nói); Quyết Định Tư (quyết định làm và nói, 
sau khi suy xét kỹ); Động Phát Thắng Tư (vừa làm 
vừa suy nghĩ, vừa nói vừa suy nghĩ. Hai tư trước là Ý 
nghiệp. Tư thứ ba là thân, khâu nghiệp). Sau Tam Tư 
thì ý niệm thiện, ác đã bắt đầu hình thành và đưa đến 
hành động, không thể ngừng nửa chừng. Từ đây đi 
đến Biệt Cảnh. 

Năm Thọ Tương Ung: Tương ưng chỉ có Xã Thọ. 
Thọ có ba hoặc năm phần. Ba Thọ là Khổ thọ, Lạc 


thọ và Xả thọ (không khổ không lạc). Ba Thọ, nếu thêm, 
Ưu thọ, Hỷ thọ thì thành năm Thọ. Trong năm Thọ, 
tương ưng với A Lại Da Thức, chỉ có Xả Thọ - Thức 
Thứ Tám, vì sao, không tương ưng với các Thọ khác? 
Có ba lý do: 


l) 


2) 


3) 


Hành Tướng của Thức này rất mờ ám, không thể 
phân biệt cảnh tướng thuận, nghịch, một loại tương 
tục (tiếp nối) chuyền biến vi tế, nên chỉ tương ưng 
với Xả Thọ. 

Thức này là DỊ Thục đích thực (chân dị thục) và 
không thê không nhận lấy quả báo (Dị Thục) tương 
ưng với nó. 

Thức Thứ Tám này là Cảnh của Thức Thứ Bảy 
duyên, nếu như tương ưng với biến dị thọ (tức khổ, 
lạc, ưu, hỷ thọ) thì đó không phải là cảnh thường 
xuyên của ngã kiến. 


86. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


V. 


Phân Biệt Tam Tánh: Nó (Thức Thứ Tám) vô 

phú vô ký. 

Ba tánh là Thiện, Bắt Thiện, Vô Ký. Sao gọi là 
Thiện? Nói ngắn sỌn: Ở đời này, đời sau, đối với mình, 
với người thuận lợi thì gọi là Thiện. Sao gọi là Bắt 
Thiện? Ở đời này, đời sau, đối với mình và người đều 
đem đến sự tổn hại thì gọi là Bất Thiện. Sao gọi là Vô 
Ký? Không thuận lợi, cũng không tốn hại. Pháp trung 
dung chăng Thiện chăng Bất Thiện. Tánh Vô ký, theo 
Duy Thức Học, Vô Ký chia hai loại: Hữu Phú Vô Ký và 
Vô Phú Vô Ký. Riêng tánh của Thức A Lại Da thì Vô 
Phú Vô Ký. Thành Duy Thức Luận nói: Trong tổn hại 
hay lợi ích của Thiện hay Bất Thiện không thể phân biệt 
được, nên gọi là Vô Ký. Câu Xá Luận nói: Vô Ký là 
không thê ghi nhớ là tánh Thiện hay Bất Thiện, nên gọi 
là Vô Ký. Có thuyết nói: Không thể thành quả Dị Thục, 
nên gọi là Vô Ký. 

Thức Mạt Na thì Hữu Phú Vô Ký. Bởi thức này bị 
Tâm Sở Phiền Não che khuất, thành ra Thức Nhiễm Ô. 
Còn Thức Thứ Tám thì Vô Phú Vô Ký, không có Tâm 
Sở Phiền Não che khuất. Vì sao Tánh của Thức Thứ 
Tám là Vô Phú Vô Ký. Bởi: 

»k 2 EEl J§ 


S I8 ` [B] Bà. 
Băng thán bất đồng lô 
Huân du bất đồng khí. 
Băng lạnh, than nóng không cùng lò 
Thơm, thối không chứa cùng lọ. 


87. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Thiện, Ác khác nhau không thê tương dung. Thức Thứ 
Tám chứa đựng chủng tử muôn pháp. Nếu Tánh của thức 
này là thiện thì không thể dung nạp chủng tử ác và 
ngược lại cũng vậy. Nên thức này phải là trung dung, vô 
ký, bình đẳng, mới có thê dung nạp tất cả chủng tử. 
VI. Tâm Sở giống nhau: Xúc tháy cũng như thế (xúc 
đẳng diệc như thị) 

Tâm sở giống nhau, vì thể tánh của Tâm Vương. 
Nương theo cách thức của Tâm Vương, suy ra biết được 
thể tánh tâm sở tương ưng với nó. Tương ứng với Thức 
Thứ Tám chỉ có 5 Tâm Sở Biến Hành, nên tụng văn nói: 
Xúc thảy cũng như thế. 

Thức A Lại Da có đầy đủ I0 nghĩa Tâm Vương. 
Nhưng Š5 Tâm Sở: Xúc, Tác Ý, Thọ, Tưởng, Tư tương 
ưng với Tâm Vương này, thì nó giống cách thức với 
Tâm Vương ấy. Vì vậy, trong 10 nghĩa trên có điểm 
tương đồng với Tâm Vương này, như sau: 

1) Năm Tâm Sở Biến Hành cũng được cảm thọ của 

nghiệp tiền kiếp. Đó là chân Dị Thục. 

2) Năm Tâm Sở Biến Hành là hành tướng sở duyên 

vi tế khó biết. 

3) Năm Tâm Sở này là cảnh sở duyên của nó, cũng 

là Chủng Tử, Căn Thân, Khí Giới. 

4) Năm Tâm Sở này, pháp mà nó tương ưng, mỗi 

pháp cũng có 5 thứ (loại). Tâm Vương và 5 Tâm 
Sở này là 6 pháp. Trừ nó ra, tự thể của mỗi thứ 
đều cùng với pháp còn lại tương ưng. 

5) Năm Tâm Sở này, tánh của nó cũng là Vô Phú 

Vô Ký. 


88. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


VH. 


6) Năm Tâm Sở này, đến quả vị A La Hán mới lìa 
bỏ hoàn toàn. 
Năm Tâm Sở này, trong 10 nghĩa của Tâm 
Vương, có 6 nghĩa tương đồng. Chỉ có ý nghĩa 
của Tự Tướng thì không giống nhau. Năm Tâm 
Sở này không có ý nghĩa về chấp Tàng, nên 
không nêu ra. Nghĩa “trì chủng”, năm tâm sở này 
cũng không có, nên không nêu ra. Hành tướng 
phân biệt là công năng của tâm vương, nên cũng 
không nêu. Năm tâm sở này và “thọ” không 
tương ưng, nên cũng không có thọ đi theo. Trong 
10 nghĩa Tâm Vương có: Quả Tướng, Sở Duyên, 
Tương Ưng, Tam Tánh, Đoạn Vị, cho đến hành 
tướng sở duyên (ba thứ cảnh) không thê biết sáu 
nghĩa được nêu ra của Tâm Vương. Vì vậy tụng 
văn nói: Xúc thảy cũng như th. 

Thí Dụ Về Nhân Quả: Hằng chuyễn như bộc lưu: 

Hằng chuyển như thác nước. 

Thí dụ nhân quả, trong tụng văn, chỉ có một câu: 

Hằng chuyền như bộc lưu 

Hằng là liên tục, không ngưng. Chuyên là sanh, diệt 
biến đổi. Đó là dòng thác nước để thí dụ sự sanh, diệt 
của Thức Thứ Tám, pháp chăng thường chẳng đoạn. 

Hai chữ “hằng chuyển”. Hằng là không ngưng. 
Chuyền là không thường. Thức Thứ Tám, tuy vậy, luôn 
luôn là một loại (một thứ) liên tục, mà chẳng phải đứng 
yên. Nếu nó đứng yên thì Thể Tánh vững chắc, không 
thể nhận sự huân tập của tất cả pháp. Thức này trước diệt 
sau sanh, niệm niệm tương tục, trước sau thay đổi mới có 


89. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


thể nhận sự huân tập của tất cả pháp. Đó là ý nghĩa của 
“chuyên”. Mặc dù thức này không đứng yên, luôn sanh 
diệt chuyển biến, nhưng không đoạn diệt. Nếu như Thức 
này đoạn diệt, thì cái gì giữ gìn chủng tử của vạn pháp, 
khiến cho nó không mất, không hư? Cho nên, từ trước 
đến nay, Thức này luôn luôn là một loại tương tục, 
không gián đoạn. Mà nó còn là chủ thê trong Tam Giới, 
Tứ Sanh, Lục Đạo, có khả năng giữ gìn chủng tử của vạn 
pháp, để cho không mắt, không hư. Đó là ý nghĩa của 
“Hằng”. 

Ba chữ “Như Bộc Lưu” là thí dụ về ý nghĩa nhân quả 
đoạn, thường của Thức A Lại Da. Thức này, từ xưa đến 
nay, trong từng sát na nhân diệt quả sanh, quả sanh nhân 
diệt. Nhân diệt nên không phải là thường. Quả sanh nên 
không phải là đoạn. Trước nhân, sau quả như thế, chăng 
phải thường, chăng phải đoạn. Giống như thác nước cao 
ngàn trượng, từ xưa trôi chảy, nước trước vừa trôi qua, 
nước sau đã đến liền, trước, sau liên tục, chưa từng gián 
đoạn. 

VIII Ngôi vị chế phục và dứt trừ: A La Hán vị xả: A La 

Hán từ bỏ. 

Ngôi vị chế phục và dứt trừ thì vứt bỏ tên gọi A Lại 
Da. Nhưng Thức Thể của Thức Thứ Tám không bỏ. Bởi 
vì Thức Thẻ này, đến vị lai vô cùng, cũng không dứt bỏ. 
Cái phải dứt bỏ, chính là chủng tử ô nhiễm, bằng cách 
chuyển nhiễm thành tịnh, chuyển Thức thành Trí mà 
thôi. Đó gọi là A La Hán thì bỏ. A La Hán có ba nghĩa: 

1) Sát Tặc: Giết hết giặc phiền não trong ba cõi. 


90. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


2) Ứng Cúng: Đã dứt hết phiền não thì công đức 
viên mãn, thọ nhận sự cúng dường của trời, 
người. 

3) Bất Sanh: Vì vào Niết Bàn vĩnh viễn, không còn 
chịu phần đoạn sanh tử. Thật ra, không chỉ quả vị 
A La Hán của Nhị Thừa mới trừ bỏ được, mà Bồ 
Tát bát địa Đại Thừa cũng trừ bỏ được tên gọi A 
Lại Da Thức. 


91. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Chương 6- 
TƯ LƯƠNG NĂNG BIÉN. THỨC THỨ BẢY 


Chương này giảng Năng Biến Thứ hai, tức Tư Lương 
Năng Biến Mạt Na Thức. Cổ nhân giảng Năng Biến 
cũng chia ra Tám Đoạn 10 nghĩa, dưới đây, xin trình bày 
8 đoạn: 

I Theo Thể Thánh Đặt Tên: Thứ đệ nhị Năng 
Biến, thị Thức danh Mạt Na: Năng Biến thứ hai, 
có tên là Mạt Na. 

Năng Biến thứ hai là nêu lên Thể Tánh của nó. Thức 
ấy gọi là Mạt Na là đặt tên cho nó. 

Thức Mạt Na, tiếng Phạn là Manas Vijnana. Manas 
nghĩa là Ý. Vijnana nghĩa là Thức. Dịch chung là Ý 
Thức. Dịch là ý thức thì trùng tên với Thức thứ 6. Vì 
vậy, giữ lại tên Mạt Na đề dễ phân biệt. Thức thứ 6, Thứ 
7, tuy, cùng tên, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Thức 
Thứ Sáu dựa vào Ý Căn (Mạt Na) là dựa vào chủ để giải 
thích. Thức thứ Bảy là Căn để ý thức nương vào. Mà 
Thức Thẻ của nó chính là Ý, là căn cứ vào nghiệp đề giải 
thích. Thành Duy Thức Luận nói: “Tên gọi này có gì 
khác với Thức Thứ Sáu? Đó là dựa vào nghiệp mà giải 
thích, như tên Tàng Thức. Vì Thức tức là Ý. Thức Thứ 
Sáu dựa vào chủ để giải thích, như Nhãn Thức, vân vân. 
Vì Thức khác với Ý”. Trong kinh, luận gọi Thức Thứ 
Bảy là Ý, không gọi là Ý Thức. Vì ba nguyên nhân sau: 
1) Nếu gọi là Ý Thức, thì lẫn lộn với Thức Thứ Sáu. 


92. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


2) Thuận Lý Chính Luận, quyền 11, nói: Tâm, Ý, Thức, 
về Thẻ, tuy là một, nhưng sự giải thích ý nghĩa thì 
khác nhau. Như, vì huân tập, hiện hành nên gọi là 
Tâm; suy nghĩ, so đo nên gọi là Ý; phân biệt, chi ly 
nên gọi là Thức. Huân tập, hiện hành của Thức Thứ 
Bảy không bằng Thức Thứ Tám, phân biệt không 
bằng Thức Thứ Sáu. Chỉ có suy nghĩ, so đo của nó 
thì những thức khác không bằng, nên gọi là Ý. 

3) Thức này là nơi nương tựa gần nhất của Thức Thứ 
Sáu, nên Thức Thứ Sáu, theo đó, mà đặt tên. Chỗ 
nương tựa ấy là Ý Căn, là Thức Thứ Bảy, nên thức 
này đặt tên là Ý (ý thức). 

II. Nơi nương Tựa. Y bí chuyển: 

Khi tâm thức sanh khởi phải có chỗ nương tựa. Như 
Năm Thức Trước nương vào Năm Căn. Thức Thứ Sáu 
nương Thức Thứ Bảy. Thức Thứ Bảy nương Thức Thứ 
Tám. Nên trong Tam Thập Tụng nói: #XÍW#l (y bỉ 
chuyển) : Nương vào thức kia mà lưu chuyển. Y có 
nghĩa là nương tựa. Chuyên có nghĩa là lưu chuyên (trôi 
chảy), liên tục chuyên biến. Chữ bỉ trong câu: “y bỉ 
chuyên” là chỉ cho Thức Thứ Tám A Lại Da. Du Già Sư 
Địa Luận nói: Vì có A Lại Da mới có Mạt Na. Thức Mạt 
Na nương vào Thức A Lại Da, lưu chuyền liên tục, theo 
sát sự chuyền hiện của Thức Thứ Tám. Tại sao Thức 
Thứ Tám không có chỗ nương tựa? mà đến Thức Thứ 
Bảy mới có sở y? Bởi vì Thức Thứ Tám là thức căn bản 
của tất cả thức khác, là chỗ nương tựa của các thức khác. 
Ý nghĩa về chỗ nương tựa của Thức Thứ Tám không thật 
rõ ràng, nên không lập sở y của nó. Trong khi, ý nghĩa 


93. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


thật rõ ràng, Căn Bản Thức là chỗ nương tựa của Bảy 

Thức Trước, nên được lập ra. 

Mạt Na Thức và A Lại Da Thức có mối quan hệ mật 
thiết, đưa đến nương tựa vào nhau. Mạt Na Thức nương 
vào Thức A Lại Da, nên Mạt Na là Năng Y, A Lại Da là 
Sở Y. Nhưng sự thật, A Lại Da cũng nương vào Mạt Na. 
Cả hai nương vào nhau. Tám Thức Tâm Vương và Tâm 
Sở của chúng đều có chỗ nương tựa. Ví như cây cỏ lấy 
đất làm chỗ nương tựa. Nếu lìa xa chỗ nương tựa ấy, thì 
chúng không thê sanh trưởng. Chỗ Sở Y của các Thức có 
ba thứ: Nhân Duyên, Tăng Thượng Duyên, Đẳng Vô 
Gián Duyên. Xin lần lượt trình bày: 

I) Nhân Duyên Y (Dựa vào Nhân Duyên). Dựa vào 
nhân duyên cũng gọi là Dựa Vào Chủng Tử. Tất cả 
pháp Sắc, Tâm đều có chủng tử của nó, chứa trong 
Thức A Lại Da, chờ duyên khởi lên Hiện Hành. 
Thành Duy Thức Luận nói: Các pháp hữu vi đều 
nương vào thức này. Tức là nói đến pháp hiện hành 
Sắc, Tâm thuộc hữu vi đều phải dựa vào Chủng Tử 
của chúng làm nơi nương tựa, mới có thê sanh khởi. 
Chỗ này nói là Nhân Duyên Y, đối với quả mà đặt 
tên. Nhân tức là Duyên. Hiện hành gọi là Quả. Cho 
nên, Chủng Tử có khả năng sinh ra Hiện Hành gọi là 
Nhân Duyên. 

2) Tăng Thượng Duyên Y, cũng gọi là Câu Hữu Y. 
Tăng thượng là thêm lên cái hiệu quả của nó, thúc 
đây sự phát triển của nó. Câu Hữu là Nhân Quả lẫn 
nhau, nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau. Như năm Thức 
Trước, thì Nhãn Thức dựa vào Nhãn Căn. Mà Nhãn 


94. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Căn lại dựa vào Nhãn Thức. Nếu thiếu một thì hai cái 
còn lại đều không có tác dụng. Tai, Mũi, Lưỡi, Thân 
thức cũng như th. 

3)_ Đẳng Vô Gián Duyên Y, cũng gọi là Khai Đạo Y. 

Đăng Vô Gián là: Niệm trước niệm sau tương tợ gọi 
là đăng. Liên tục, không dứt quãng là Vô Gián. Dựa vào 
Đăng Vô Gián là chỗ nương tựa của niệm trước làm 
niệm sau. Đã là Tâm Pháp đều là như thế. Gọi là Tâm 
pháp thì bao quát Tâm Vương, Tâm Sở bên trong, liên 
tục, không ngưng mới gọi là Vô Gián. Nếu không liên 
tục, liền có khoảng cách. Vì vậy, niệm trước mới diệt, 
niệm sau liền sanh không một chút gián đoạn, nên gọi là 
Đăng Vô Gián Duyên. Khai Đạo Y là, trong một sát na, 
Tâm Pháp không có hai thể cùng khởi lên. Cho nên, chờ 
niệm tâm trước diệt, nhường hiện hành xuất hiện, niệm 
sau mới khởi lên. Đó chính là ý nghĩa niệm trước mở 
đường cho niệm sau. 

Chỗ này còn một điểm cần nói rõ thêm: Đó là cách 
thức nương nơi Chủng Tử mà sanh khởi là Nhân Duyên 
Y. Cách thức nương nơi Thức Thứ Tám — Căn Bản Thức 
— là một loại trong Tăng Thượng Duyên. 

HỊL Sở Duyên: Duyên Bỉ: Duyên Kía. 


Trong tụng văn hai chữ Duyên Bỉ là chỉ cành sở 
duyên của Thức Mạt Na này. Bỉ (Kia) là Thức A Lại Da. 
Đối Pháp Luận, quyên 2, nói: Ý thì luôn luôn duyên 
Thức A Lại Da, là cảnh sở duyên của Mạt Na, chính là 
Thức A Lại Da. Nhưng điều này còn có thuyết khác. Sở 


95. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Kiến của 10 đại luận sư không giống nhau. Có bốn 

trường hợp: 

1) Luận sư Nan Đà cho rằng Thức Thứ Bảy duyên cả 
Tâm Vương và Tâm Sở của Thức Thứ Tám. Duyên 
Tâm Vương để chấp Ngã. Duyên Tâm Sở để chấp 
Ngã Sở. 

2) Luận sư Hỏa Biện cho rằng Thức Thứ Bảy duyên cả 
Tướng Phần và Kiến Phần của Thức Thứ Tám. 
Duyên Kiến Phần để chấp Ngã. Duyên Tướng Phần 
để chấp Ngã Sở. 

3) Luận sư An Huệ cho rằng Thức Thứ Bảy duyên cả 
Hiện Hành và Chủng Tử. Duyên Hiện Hành để chấp 
Ngã. Duyên Chủng Tử để chấp Ngã Sở. 

4) Luận sư Hộ Pháp cho rằng Thức Thứ Bảy luôn luôn 
duyên Kiến Phần của Thức Thứ Tám mà khởi lên 
Ngã Chấp. Vì Thức Thứ Tám, từ xưa đến nay, một 
loại tương tục, dường như Thường, dường như Một; 
lại luôn luôn là chỗ nương tựa của các pháp, dường 
như có tác dụng của Chủ Tẻ, cho nên cho là có một 
cái ngã thật (Thật Ngã). Sao lại nói Thức Thứ Bảy 
duyên Kiến Phần của Thức Thứ Tám? Bởi tác dụng 
thọ nhận Cảnh, vân vân thì Kiến Phần được lộ rõ. Đó 
là lý do, Thức Thứ Bảy, chỉ, duyên Kiến Phần của 
Thức Thứ Tám. 

Trong bốn thuyết trên, tất cả đều thừa nhận thuyết 
của Luận sư Hộ Pháp là xác đáng. 

IV. Thể Tánh Hành Tướng: Tư lương vi Tánh Tướng: 

Lấy Tư Lương làm Tánh Tướng. 


96. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Một câu: Tư Lương là Tánh Tướng chỉ Thể Tánh và 
Hành Tướng của Thức Thứ Bảy. Gọi Thể Tánh là Thức 
Thể của Thức Thứ Bảy, cũng chính là Tự Chứng Phần 
trong bốn phần. Gọi Hành Tướng là Tác Dụng Năng 
Duyên, cũng chính là Kiến Phần trong bốn phần. Đã 
đành Thể Tánh và Hành Tướng không giống nhau, nên 
trong 10 nghĩa chia ra Thể Tánh môn và Hành Tướng 
môn. 

Thức này luôn luôn ôm chặt Kiến Phần của Thức 
Thứ Tám làm Ngã, mới có tác dụng là suy nghĩ, so đo. 
Đó là Hành Tướng của Kiến Phần Thức Thứ Bảy. Chỉ vì 
Tánh Thể của Thức Thứ Bảy vi tế khó biết, cho nên lấy 
Dụng làm rõ Thẻ, lấy suy nghĩ, so đo (Tư Lương) làm 
Thê Tánh của nó. Ý nghĩa của Tư Lương. Tư là suy nghĩ 
và lo lắng: Lương là độ lượng (đo và lường) cảnh duyên 
của Thức. Đã có phân biệt thì có tư lương. Nhân đây, nói 
rộng Tám Thức đều có tác dụng của Tư Lương. Nhưng, 
vì sao, ở đây chỉ đặc biệt nêu lên tác dụng Tư Lương của 
Thức Thứ Bảy? Bởi vì, sự siêu việt tác dụng của Tám 
Thức, thì Tập Khởi (huân tập, hiện hành) gọi là Tâm, Tư 
Lương gọi là Ý (Tư Lương: suy nghĩ, lo lắng, đo lường); 
Liễu Biệt (phân biệt chi ly) gọi là Thức. Mạt Na dịch 
nghĩa là Ý. Tác dụng của Ý, xưa nay, chính là Tư 
Lương. Vả lại, Tư Lương của Thức này là Hằng Thâm 
Tư Lương. 

Hằng là luôn luôn. Thâm là thẩm sát (tra xét kỹ 
càng). Mạt Na Thức là luôn luôn Thâm Sát Tư Lương 
(tra xét kỹ càng, suy nghĩ, lo liệu và đo lường). Vì phân 
tích Tám Thức thì: Năm Thức Trước không có Thâm Sát 


97. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Tư Lương, nên nói là Tư Lương mà không Hằng không 
Thâm. Tư Lương của Thức Thứ Sáu có lúc gián đoạn 
(tình huống năm vị vô tâm), nên nói Tư Lương có Thâm 
mà không Hằng. Thức Thứ Tám luôn luôn liên tục, 
không gián đoạn, nhưng tác dụng Tư Lương của nó 
không Thâm Sát, nên gọi là Tư Lương mà không Hằng 
không Thâm. Chỉ có Thức Thứ Bảy thì Tư Lương 
Thường Hằng và Thẩm Sát. Tư Lương của Thức Thứ 
Bảy về cái gì? Chính là luôn luôn giữ lấy Kiến Phần của 
Thức Thứ Tám làm Tự Ngã mà Thẩm Sát Tư Lương. 

V. Tâm Sở Tương Ung: 


JHJ#4llÄZ{Ñ. Tứ phiền não thường câu 
REHSR, Vị Ngã si, Ngã kiến 
3#‡§Ằ 'L Tịnh Ngã mạn, Ngã ái 
K#4&S{Ä Cập dư Xúc đăng câu 
Thường cùng bốn phiền não 
Là ngã si, ngã kiến 
Và ngã mạn, ngã ái 
Cùng xúc thảy các thứ. 
Tâm Sở Tương Ưng, chỉ cho Tâm Sở tương ưng của 
Thức Mạt Na. Bát Thức Quy Củ Tụng nói: 
J\X3ã?TBDIã5 
8ãiRRZSBB 


Bát đại biến hành biệt cảnh huệ 


98. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Tham si ngã kiến mạn tưởng tùy. 


Biến hành, huệ và tám đại tùy 
Tham, si, kiến, mạn quanh ngã tưởng 


Chỉ cho Tâm Sở tương ưng với Thức này. Tám Tâm 
Sở Đại Tùy phiền não: Hôn Trầm, Trạo cử, Bất Tín, Giải 
Đãi, Phóng Dật, Thất Niệm, Bất Chánh Tri. Năm Tâm 
Sở Biến Hành: Xúc, Tác Ý, Thọ, Tưởng, Tư. Và Tâm Sở 
Huệ trong Biệt Cảnh. Cùng bốn Tâm Sở Căn Bản phiền 
não: Tham, S1, Mạn, Kiến. Trong I8 Tâm Sở này, đặc 
biệt bốn phiền não: S1, Kiến, Mạn, Ái tương ưng mặc 
tình, luôn luôn đi cùng với Mạt Na Thức: 

1) Ngã Sỉ: S¡ nghĩa là vô minh, có tánh là mê mờ về 
các sự, lý. Vô minh này đối với lý của Ngã (ngã 
lý) mê mờ, cùng tương ưng với Ngã Kiến, nên 
gọi là Ngã S1. Có hai loại vô minh: Tương ưng 
Vô Minh; Bất cộng Vô Minh. Tương ưng Vô 
Minh chỉ cho Thức Thứ Sáu cùng tương ưng với 
sáu loại Căn Bản phiền não (Tham, Sân, S1, Mạn, 
Nghi, Ác Kiến) mà khởi lên. Bất cộng Vô Minh 
chia hai thứ: Độc hành Bất Cộng: cùng tương 
ưng với Thức Thứ Sáu, nhưng không hòa hợp với 
sự tương ưng của Căn Bản Phiền Não. Kế đến 
Hằng hành Bất Cộng: Chỉ cùng tương ưng với 
Thức Thứ Bảy. Đây là chỗ Ngã Si được gọi tên, 
tức là Hằng hành Bất Cộng Vô Minh. Vô Minh 
này không phải là vô minh về Lý của Ngã, cùng 
tương ưng với Ngã Kiến. Ngã S¡ đứng đầu bốn 


99. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


phiền não. Tất cả phiền não đều do vô minh này 
mà sanh khởi. 

2) Ngã Kiến: Kiến có nghĩa là phỏng đoán, suy 
luận, lấy Huệ làm Thẻ. Kiến của Ngã Kiến chính 
là Bất Chánh Kiến của Căn Bản Phiền Não. Bắt 
Chánh Kiến lấy Nhiễm Huệ làm Tánh. Có thể mở 
rộng ra Š loại: Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, 
Kiến Thủ Kiến, Giới Cắm Thủ Kiến. Ở đây nói 
Ngã Kiến, tức là Thân Kiến trong năm Kiến, 
cũng chính là lầm chấp thân do 5 uân hòa hợp 
cho là Thật Ngã với những thuộc tính Thường, 
Độc Nhất, Chủ Tế. Ngã Kiến còn gọi là Ngã 
Chấp, nó cùng khởi lên khi sanh ra, luôn luôn 
tương tục, duyên Thức Thứ Tám không phải là 
Ngã, mà lầm chấp trước cho là Ngã. Ngã vốn có 
hai: Phân Biệt Ngã Kiến. Đây là do tà sư, tà giáo 
hướng dẫn mà có. Câu Sanh Ngã Kiến là cùng có 
khi sanh ra. Có Ngã Thân thì có Ngã Kiến, đời 
đời không lìa xa. Câu Sanh Ngã Kiến lại có hai 
trường hợp khác nhau: luôn luôn tiếp nối và có 
gián đoạn. Luôn luôn tiếp nối thì tương ưng với 
Thức Thứ Bảy. Có gián đoạn thì tương ưng với 
Thức Thứ Sáu. Ngã Kiến do phân biệt khởi lên 
thì chỉ tương ưng với Thức Thứ Sáu. 

3) Ngã Mạn: Mạn là lầm tôn mình lên, xem thường 
người khác. Mạn là một trong sáu căn bản phiền 
não. Có thể mở rộng ra thành bảy thứ: Mạn, Quá 
Mạn, Quá Quá Mạn, Ngã Mạn, Tăng Thượng 
Mạn, Ty Liệt Mạn, Tà Mạn. Ngã Mạn do chấp 


100. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


ngã mà có. Từ chấp ngã tiến lên thành cống cao 
ngã mạn. 

4) Ngã Ái: Ái là tên khác của Tham. Đại Thừa 
Nghĩa Chương nói: Tham đắm gọi là Ái, tức 
Tham Tâm Sở trong sáu Tâm Sở Căn Bản Phiền 
Não. Ái có bốn thứ: Ái là tự thân đã duyên được 
mà khởi lên Tham Ái. Hậu Hữu Ái: Tự thân 
duyên chưa được mà khởi lên Tham Ái. Tham 
Hỷ Câu Hành Ái: Cảnh giới đã duyên được mà 
khởi lên Tham Ái. Bi Bỉ Hỷ Lạc Ái: Cảnh giới 
chưa duyên được mà khởi lên Tham Ái. Bốn loại 
ái trên đều cùng tương ưng với Thức Mạt Na. 
Đây chính là yêu đậm đà cái Ngã đã chấp, mà ái 
sanh khởi lên. Trong 10 căn bản phiền não (lấy 
Ác Kiến mở rộng ra thành 5 thứ, nên họp lại 
thành 10). Tại sao chỉ có 4 thứ ái này tương ưng 
với Thức Thứ Bảy, những thứ còn lại, có tương 
ưng không? Bởi vì, những tâm sở còn lại không 
có quan hệ trong cùng hoạt động với Thức Thứ 
Bảy. Ví dụ như Sân thì duyên cảnh trái ngược mà 
sanh ra, nhưng Thức Thứ Bảy duyên Thức Thứ 
Tám làm Ngã lại là thuận cảnh, nên tâm sở Sân 
không có lý do gì sanh ra. Cho đến tâm sở Nghi 
cũng vậy. Thức Thứ Bảy duyên Thức Thứ Tám 
làm Ngã, là một sự tiếp nối cùng loại, chắc chắn 
không ngờ vực, nên tâm sở Nghị không có lý do 
sanh khởi. Những tâm sở khác, như Biên Kiến, 
Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến 
giống với Ngã Kiến, lấy tâm sở Huệ làm Thẻ. 


101. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Trong tâm sở có cùng tánh chất, còn có một tâm 
sở nào nữa sanh khởi. Tâm sở khác nó, không có 
lý do, cùng sanh khởi. Vả lại, Tà Kiến, Kiến Thủ 
Kiến, Giới Cắm Thủ Kiến là Ngã Kiến Phân Biệt 
Khởi (Ngã Kiến khởi lên khác nhau). Nhưng Ngã 
Kiến tương ưng với Mạt Na là Câu Sanh Khởi 
không phải Phân Biệt Khởi, nên không cùng 
tương ưng với nó. Còn lại Biên Kiến, tuy, cũng là 
Phân Biệt Khởi, nhưng ở sau Ngã Kiến, sẽ là 
Biên Kiến Khởi lên, hoặc luôn luôn, hoặc gián 
đoạn. Trong khi ấy, Ngã Kiến của Mạt Na tương 
ưng là một liên tục, nên Biên Kiến, không có lý 
đo, sanh khởi. 

Một câu: “Cập dư xúc đẳng câu” nói rõ Tâm Sở 
tương ưng với Mạt Na Thức. Trừ bốn phiền não ở trên, 
còn Năm Tâm Sở Biến Hành có mặt ở tất cả Tâm. Tám 
tâm sở Đại Tùy Phiền não biến khắp nhiễm tâm, và Huệ 
Tâm Sở trong Biệt Cảnh. 

VI. Phân Biệt Ba Tánh: Hữu phú vô ký nhiếp: Thuộc 
Hữu Phú Vô Ký. 

Câu này nói rõ Năng Biến Thứ Hai là Thức Mạt Na, 
có ba loại tánh là Thiện, Ác, Vô Ký thì Mạt Na là Vô 
Ký. Vô Ký chia ra hai loại: Hữu Phú Vô ký; Vô Phú Vô 
Ký. Phú có hai nghĩa: Ngăn cản: Nhiễm pháp ngăn cản 
bước tiến trên đường đến Thánh Đạo; Che đậy: Nhiễm 
pháp che đậy Tâm Thức làm cho không thanh tịnh nữa. 
Tóm lại hai nghĩa ấy gọi là “Hữu Phú” (bị che đậy). 
Nhưng Thức Mạt Na, trong hai loại Vô Ký, tương ứng 
với Bốn Phiền Não, nên thuộc Hữu Phú Vô Ký. Thức 


102. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Mạt Na đã cùng bốn phiền não tương ưng. Tánh của nó 
thuộc Ác. Sao lại là Vô Ký? Thức này, vốn, tương ưng 
với bốn phiền não, nhưng không thể cảm được quả đáng 
yêu và không đáng yêu, không có nhớ rõ thiện và bất 
thiện, nên gọi là Vô Ký. 

VII. Phân Biệt Về Giới Hệ: Tùy sở sanh sở hệ 


Bề + 
Tùy sở sanh sở hệ 
Tùy hệ A Lại Da sanh. 

Câu: Tùy sở sanh sở hệ: Chỉ Thức Mạt Na, ở trong 
ba cõi chín địa, thuộc cõi nào, địa nào, nên lập ra Phân 
Biệt Về Giới Hệ. 

Giới, Địa là ba cõi, chín địa: Cõi Dục có Ngũ Thú 
Tạp Cư Địa; Cối Sắc có Ly Sanh Hỷ Lạc Địa, Định Sanh 
Hỷ Lạc Địa, Ly Hỷ Diệu Lạc Địa, Xả Niệm Thanh Tịnh 
Địa; Cõi Vô Sắc: Không Vô Biên Xứ Địa, Thức Vô 
Biên Xứ Địa, Vô Sở Hữu Xứ ĐỊa, Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ Địa. Đây là phân loại theo cối hữu lậu. Hệ là 
trói buộc, bị phiền não trói buộc ở một giới địa nào đó. 
Tụng văn: Tùy sở sanh sở hệ. Sở Sanh là Năng Biến Thứ 
Nhất A Lại Da Thức. Thức này có quả thê của tổng báo 
trong ba cõi năm đường, là chủ thể của luân hồi. Vì 
nghiệp lực dẫn dắt, mà trôi nổi trong ba cõi, chín địa, 
bốn loài, sáu nẻo. Thức Thứ Bảy này lấy Thức Thứ Tám 
làm nơi nương tựa. Thức Thứ Tám cũng lấy Thức Thứ 
Bảy làm nương tựa. Hai thức này nương tựa lẫn nhau, 
luôn luôn cùng hiện diện. Vì vậy, Thức A Lại Da sanh ở 


103. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


cối nào, địa nào thì Thức Thứ Bảy cũng bị trói buộc ở 

cõi đó, địa đó. 

VII. Phân Biệt Về Khởi và Diệt: A La Hán, Diệt Định; 
Xuất Thế Đạo Vô Hữu: Đến A La Hán, Diệt Định; 
Xuất Thế Đạo không còn. 

Phân biệt về Khởi và Diệt, chính là ngôi vị Phục 
Đoạn của Tư Lương Năng Biến này. Khởi và Diệt là 
Sanh Khởi và Đoạn Diệt. Tuy nói là Khởi, Diệt, thực ra, 
là Đoạn Diệt. Nếu nói Vị Đoạn Diệt, Vị Sanh Khởi thì 
không thể hiểu được. Vì thế nói rõ ngôi vị Phục Đoạn. 
Ngôi vị Phục Đoạn của Mạt Na có ba; VỊ A La Hán, VỊ 
Diệt Định, Vị Xuất Thế Đạo. Vô hữu (không còn) có 
nghĩa là Diệt. Nghĩa là Mạt Na nhiễm ô đã chế phục và 
diệt sạch. 

I)_ Vị Xuất Thế Đạo: Chữ Đạo trong VỊ Xuất Thế Đạo 
là chỉ Trí Vô Lậu. Trí của thế gian là Trí Hữu Lậu. 
Trí xuất thế gian là Trí Vô Lậu. Vì vậy, Xuất Thế 
Đạo chính là Trí Quán, chỉ cho sau khi hiện hành 
Căn Bản Trí và Hậu Đắc Trí. Vốn phiền não của 
Thức Thứ Bảy sanh khởi âm thầm, hành tướng thì vi 
tế. Trí Hữu Lậu không thể chế phục và diệt trừ. Chỉ 
có Trí Quán Vô Lậu mới có thể chế phục và diệt trừ 
được phiền não ấy. Bởi thế Sanh Ngã Chấp và Sanh 
Không Trí trái ngược nhau, Pháp Ngã Chấp và Pháp 
Không Trí trái ngược nhau. Cho nên, khi hai trí hiện 
hành: Căn bản Đương Sanh Không và Hậu Đắc thì 
Sanh Ngã Chấp bị chế phục và diệt trừ; Khi hiện 
hành hai trí: Căn bản pháp không và Hậu Đắc thì 
Pháp Ngã Chấp bị chế phục và tiêu trừ. Nói cách 


104. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


2) 


khác: Tu Duy Thức Hạnh, đến Kiến Đạo Vị trở lên, 
thì Thức Mạt Na đã chuyển Thức thành Trí. Chủng 
tử của hai chấp bị chế phục và diệt trừ, không khởi 
lên hiện hành nữa. 

VỊ Diệt Định; Diệt Định tức Diệt Tận Định, cũng 
gọi là Diệt Thọ Tưởng Định. Ba định này là của bậc 
thánh Tam Thừa chán cái cực nhọc lo nghĩ thô động 
của Thức, mà nhập vào Định Vô Tâm. Ở vị này, 
Tâm, Tâm Sở của Sáu Thức Trước không khởi lên 
hiện hành. Tâm, Tâm Sở Nhiễm VỊ của Mạt Na cũng 
diệt mất. Diệt Tận Định này là Đăng Lưu Quả của 
Sanh Không Trí hoặc Pháp Không Trí (Đắng Lưu 
Quả là nhân nào sanh ra quả đó), là Định Vô Lậu rất 
vắng lặng, cho nên, không phải là nhiễm ô của Thức 
Mạt Na. 

Hai vị trên, hiện hành của nhiễm ô Mạt Na từ từ chế 


phục và diệt trừ, nhưng chủng tử thì chưa diệt trừ hoàn 


toàn. 


3) 


VỊ A La Hán: Là Quả Tam Thừa Vô Học, ở vị cuối 
cùng của Quả Bất Hoàn. Khi, trong một sát na, Trí 
Vô Lậu xuất hiện thì chủng tử phiền não của Thức 
Mạt Na tức thì dứt trừ hết. Từ đó, vĩnh viễn không tái 
sanh, cũng vĩnh viễn vào Niết Bàn. 

Ở vị này, chủng tử phiền não, tuy, vĩnh viễn tiêu 


diệt. Nhưng cái bị diệt chỉ là chủng tử phiền não Sanh 


Ngã Chấp, chứ không phải phiền não sanh Pháp Chấp. 
Cho nên, ở trong vị Phục Đoạn, chỉ đề cập đến La Hán, 
không đề cập đến Bồ Tát. Bởi vì, Bồ Tát ở địa thứ tám 


105. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


về trước, còn pháp Câu Sanh Ngã Chấp chưa trừ, nên 


Mạt Na vẫn còn ô nhiễm. 

Ba vị ở trên, tuy có tạm chế phục và vĩnh viễn diệt 
trừ chủng tử phiền não không giống nhau, nhưng đều là 
chỉ Mạt Na vô nhiễm. Nếu Mạt Na còn nhiễm mà nói thì, 
từ phàm phu đến thánh quả cứu cánh đã chứng được, 
phải trải qua ba ngôi vị nhiễm, tịnh. Đó là Sanh Ngã 
Kiến Tương Ưng Vị, Pháp Ngã Kiến Tương Ưng Vị, 
Bình Đẳng Tánh Trí Tương Ưng Vị. Dưới đây trình bày 
từng vị một: 


8) 


b) 


c) 


Sanh Ngã Kiến Tương Ưng Vị: Đây là Vị Ngã 
chấp sanh ra từ Thức Mạt Na duyên Kiến Phần 
của A Lại Da. Vì vị này có Ngã chấp nên tâm 
hữu lậu của tất cả phàm phu, Nhị Thừa Hữu Học, 
Bồ Tát thất địa trở lên, đều được thu nhiếp VàO VỊ 
này. 

Pháp Ngã Kiến Tương Ưng Vị: Vị này pháp chấp 
chưa hết. Tất cả phàm phu, Nhị Thừa chứng quả 
Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát chưa đến Địa 
Hiện Tiền của Quả Pháp Không Trí, đều thu 
nhiếp vào đây. 

Vị Bình Đẳng Tánh Trí Tương Ưng: Bồ Tát ở Vị 
Kiến Đạo, Vị Tu Tập. Quả Pháp Không Trí đã 
xuất hiện, chứng được Phật quả đều thu nhiếp 
Vào VỊ này. 

Ba vị ở trên, hai vị trước là Hữu Lậu. VỊ Thứ Ba 
vô lậu. Trong hai vị Hữu Lậu: VỊ thứ nhất là vị 
nhiễm ô, vị thứ hai là vị không nhiễm ô. 


106. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Chương 7. 
NĂNG BIÉN LIỄU CẢNH - THỨC THỨ SÁU 


Năng Biến Thứ Ba trong Ba Năng Biến. Đó là Năng 
Biến Liễu Biệt Cảnh, chỉ Thức Thứ Sáu. Nên trong Tam 
Thập Tụng nói: 

X# =8 
7l 
Thứ đệ tam năng biến 
SaI biệt hữu lục chủng 


Ba, Đệ Tam Năng Biến, có sáu thứ saI biệt, 
Căn cứ Thành Duy Thức Luận chia 7 đoạn, 9 nghĩa để 
giải thích tụng văn: 
IL Năng Biến Sai Biệt: Ba, Đệ Tam Năng Biến, Có 
Sáu Thứ Sai Biệt. 

Năng Biến Thứ Ba là đối với Năng Biến Thứ Nhất là 
Dị Thục; Năng Biến Thứ Hai là Tư Lương; Thứ Ba là 
Năng Biến Liễu Biệt Cảnh. Câu: “có 6 thứ sai biệt” là 
tên chung của Tiền Lục Thức (6 thức trước). Gồm: 6 
Thứ Thức là Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác với 6 
loại cảnh: Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp. Tên gọi 6 
Thức như thế là theo Căn, Cảnh đặt tên: 
1) Theo Căn đặt tên: Căn là chỗ nương vào mà đặt tên 
cho 6 thức. Cảnh 6 Thức Trước duyên là Sắc, Thanh, 
Hương, Vị, Xúc, Pháp. Để phân biệt với trần cảnh mà 
đặt tên như vậy. Vì theo căn đặt tên nên thông với VỊ Tự 


107. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Tại (Bồ Tát từ bát địa trở lên, có thể dùng năm căn lẫn 


nhau). 


2) Theo cảnh đặt tên cũng thông với VỊ Tự Tại, nên 


luận điển theo căn đặt tên. 

Sáu thức này, năm Thức trước là năm cơ quan cảm 
giác, nương vào 5 căn mà phát sanh 5 thứ tác dụng nhận 
thức. Thức Thứ Sáu dựa vào Ý Căn, là trung tâm tổng 
hợp của hoạt động Tâm Lý. Nên tác dụng của 6 Thức là: 


a) 


b) 


c) 


d) 


©) 


Nhãn Thức: Dựa vào nhãn căn, duyên sắc cảnh 
phát sanh tác dụng nhận thức phân biệt. 

Nhĩ Thức: Dựa vào nhĩ căn, duyên thanh cảnh 
phát sanh tác dụng nhận thức phân biệt. 

Ty Thức: Dựa vào ty căn, duyên hương cảnh phát 
sanh tác dụng nhận thức phân biệt 

Thiệt Thức: Dựa vào thiệt căn, duyên vị cảnh 
phát sanh tác dụng nhận thức phân biệt 

Thân Thức: Dựa vào thân căn, duyên xúc cảnh 
phát sanh tác dụng nhận thức phân biệt. 

Ý Thức: Dựa vào ý căn, duyên pháp cảnh phát 
sanh tác dụng nhận thức phân biệt 


Ý Thức cùng với bất kỳ thức nào trong năm thức 
trước cùng sanh khởi, cùng duyên ngoại cảnh, khi phát 
sanh tác dụng phân biệt, lần lượt sanh ra 5 thứ Tâm 


Niệm: 


a) 


Suất Nhĩ Tâm: Ý thức mới tiếp xúc với ngoại 
cảnh, có sự phân biệt không chủ ý trong sát na 
đầu tiên. 


108. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


b) 


c) 


đ) 


©) 


Tầm Cầu Tâm: Sau sự phân biệt của Suất Nhĩ 
Tâm trong sát na đầu tiên, tiễn lên một bước nữa 
là sanh ra tác dụng tìm tòi. 

Quyết Định Tâm: Ý Thức tìm đến mục tiêu, tiến 
đến quyết tâm phân biệt 

Nhiễm Tịnh Tâm: Sau khi Ý Thức phân biệt 
ngoại cảnh, đối với các cảnh giới oán, thân, 
thuận, nghịch thì tâm nhiễm, tịnh được sanh ra từ 
đó. 

Đăng Lưu Tâm: Tâm nhiễm, tịnh (Tâm thiện, ác) 
tiếp nối nhau, gọi là Đắng Lưu Tâm 


Năm Tâm trên, lần lượt, sanh ra, nhưng tịnh, nhiễm 
của 5 thức trước, chắc chắn, do Ý Thức hướng dẫn. 

Tác dụng của Thức Thứ Sáu có hai phương diện: Ý 
Thức và Năm Thức Trước sanh khởi cùng một lúc, phát 
sanh tác dụng phân biệt của nó. Gọi là Ngũ Câu Ý Thức. 
Ý Thức không cùng sanh khởi với Năm Thức Trước, mà, 
đơn lẻ sanh khởi. Gọi là Độc Đầu Ý Thức. Xin giải thích 
từng phần như sau: 

1) Ngũ Câu Ý Thức: Ý Thức và Năm Thức Trước cùng 
khởi lên, cùng nhau phân biệt cảnh. Ngũ Câu không 
phải là cùng một lúc với Năm Thức Trước. Mà, hoặc 
cùng Ï Thức, hoặc cùng 2 Thức, hoặc cùng 3 Thức, 
hoặc cùng 5 Thức, theo duyên mà quyết định: 


a) 


b) 


Ý Thức và Nhãn Thức cùng khởi, phát sanh tác 
dụng phân biệt của nó. Gọi là Nhãn Câu Ý Thức. 
Ý Thức và Nhĩ Thức cùng khởi, phát sanh tác 
dụng phân biệt của nó. Gọi là Nhĩ Câu Ý Thức. 


109. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


2) 


c) 


Ý Thức và Ty Thức cùng khởi, phát sanh tác 
dụng phân biệt của nó. Gọi là Ty Câu Ý Thức. 


d) Ý Thức và Thiệt Thức cùng khởi, phát sanh tác 


©) 


dụng phân biệt của nó. Gọi là Thiệt Câu Ý Thức. 
Ý Thức và Thân Thức cùng khởi, phát sanh tác 
dụng phân biệt của nó. Gọi là Thân Câu Ý Thức. 


Độc Đầu Ý Thức: Còn gọi là Độc Tán Ý Thức thì 
không cùng Năm Thức Trước Khởi lên, mà đơn độc 
phát sanh tác dụng. Loại này cũng có bốn thứ: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


Độc Tán Ý Thức: Hoặc nhớ lại quá khứ, hoặc 
tính toán ở tương lai, hoặc so đo, suy luận, phân 
biệt vô số tưởng tượng, hoặc ý niệm rong ruối 
chuyện này chuyện khác. Gọi là Độc Tán Ý 
Thức. 

Mộng Trung Độc Đầu Ý Thức: Loại này ở trong 
mộng lúc ngủ, duyên cảnh giới trong mộng mà Ý 
Thức sanh khởi. 

Định Trung Độc Đầu Ý Thức: Loại này ở trong 
thiền định, duyên cảnh giới trong định được Ý 
Thức sanh ra. 

Cuồng Loạn Độc Đầu Ý Thức: Cuồng là điên 
cuồng, thuộc loại tĩnh thần bệnh hoạn. Nói năng 
một mình, hoặc khoa chân múa tay, người khác 
không hiểu vì lý do gì. Sự thật, Ý Thức của người 
ấy cũng duyên cảnh giới ảo tưởng của chính nó 
mới có biểu hiện những hoạt động như thế. 


H. Hành tướng Của Tự Tánh: 


CO ÄE 


110. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Liễu cảnh vi tánh tướng 
Liễu cảnh là Tánh Tướng 

Sáu Thức trước đều lấy phân biệt cảnh giới làm Tánh 
Tướng, cũng là Hành Tướng của nó. Nên nói: Liễu cảnh 
làm Tánh Tướng. Ba chữ Liễu cảnh vi: Tức là liễu cảnh 
là Tánh; Liễu cảnh là Tướng. Tánh là Thể Tánh, chỉ Tự 
Chứng Phân của Thức Thể. Tướng là Hành Tướng, tức 
là Tác Dụng, chỉ Kiến Phần của Năng Duyên. Xưa nay, 
phân biệt ngoại cảnh chỉ cho Hành Tướng của Sáu Thức 
Trước. Bởi Thê Tánh của nó vi tế khó biết, nên lấy Dụng 
biểu thị thể, nên nói rằng Liễu (phân biệt) cảnh là Tánh 
và phân biệt cảnh là Tướng. 
II. Phân biệt Ba Tánh: Thiện, Bất Thiện, Câu Phi: 

Thiện, Ác và Câu Phi 

Một câu: Thiện, Bắt Thiện, Câu Phi, không phải nói 
Năm Thức Trước là phi Thiện, phi Bắt Thiện, mà là nói 
Thức Thứ Sáu này, thông cả ba tánh: Thiện, Ác và Vô 
Ký. Sáu Thức này khởi lên cùng tương ưng với l1 Tâm 
Sở Thiện, thì gọi là Thiện; cùng tương ưng với l6 Tâm 
Sở Phiền Não, thì gọi là Ác; cùng không tương ưng với 
cả Tâm Sở Thiện hoặc Tâm Sở Phiền Não, thì gọi là Vô 
Ký. Xưa nay, Năm Thức Đầu chỉ là Cơ Quan Cảm Giác, 
không phân biệt Thiện, Ác. Chỉ Ngũ Câu Ý Thức (của 
Thức Thứ Sáu) cùng khởi lên, thì Ngũ Câu Ý Thức tùy 
theo Năm Thức Trước duyên cảnh mới phân biệt và hiểu 
rõ. Khi ấy, Năm Thức Trước tùy theo sự hướng dẫn của 
Thức Thứ Sáu, cũng thông cả ba tánh. 
IV. Tương Ung: Sáu Vị Tâm Sở. 


111. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


2) 


Chỉ nói đến Tâm Sở tương ưng của Thức Liễu Biệt 
Cảnh Năng Biến. Tương ưng có nghĩa là Hợp Tác. Nó 
được thành lập bởi: Thời, Y (nương tựa), Duyên, Sự. 
Đến “Tâm Sở” là gọi tắt của Tâm Sở Hữu Pháp. Thành 
Duy Thức Luận nói: Hằng y tâm khởi (luôn luôn dựa nơi 
Tâm mà khởi lên); Dữ Tâm tương ưng (cùng tương ưng 
với Tâm); Hệ thuộc ư Tâm (lệ thuộc vào Tâm), nên gọi 
là Tâm Sở. Phân tích ba nghĩa ấy dưới đây: 

I) Hằng y tâm khởi: Khi Tâm Vương sanh khởi, Tâm 
Sở cùng lúc khởi theo. Tâm Sở chăng những không 
sanh, mà nó phải dựa vào thế lực của Tâm Vương, 
mới có thể sanh khởi. 

Dữ Tâm tương ưng: Tâm Sở dựa vào Tâm Vương 
sanh khởi, lại còn hợp sức thành một, mới gọi là 


Tương ưng có 5 nghĩa: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


Sở Y Đồng (chỗ dựa giống nhau): Tâm Vương và 
Tâm Sở cùng dựa một căn, mới tương ưng được. 
Như Tâm Sở của Nhãn Thức cùng Tâm Vương 
của Nhãn Thức cùng dựa vào Nhãn Căn. Tai, 
Mũi, Lưỡi, Thân cũng như vậy. 

Sở Duyên Đồng (cùng sở duyên): Tâm Sở và 
Tâm Vương cùng duyên một cảnh. 

Hành Tướng Tương Tợ: Tâm Vương, Tâm Sở có 
Tánh Năng riêng, chỉ có tương tợ thôi. Như Tâm 
Vương, Tâm Sở của Nhãn Thức, khi, cùng duyên 
màu xanh; thì Tướng Phần của Tâm Vương, Tâm 
Sở, mỗi tâm phải biến ra Tướng Phần màu xanh. 
Thời Đồng (cùng một lúc): Tâm Vương, Tâm Sở 
cùng lúc sanh ra, không phải trước, sau. 


112. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


e) Sự Đồng (chữ Sự ở đây có nghĩa là Thể). Tâm 
Vương, Tâm Sở tập trung ở một chỗ. Nếu như Tự 
Thể của Tâm Vương là Một, thì mỗi Tâm Sở 
cũng là Một. Như Nhãn Thức, Tâm Vương, Tâm 
Sở đã tương ưng tập trung một chỗ. Tâm Vương 
của Nhãn Thức là Một, thì thể của các Tâm Sở: 
Xúc, Tác Ý, vân vân, mỗi thứ cũng là Một, giống 
nhau Tâm Vương. Thật sự, hoàn toàn không có 
một pháp nào mà, trong cùng một thời gian, có 
hai thê song hành chuyền biến. 

3) Hệ Thuộc Ư Tâm (Dính chặt vào Tâm): Vì Tâm 
Vương là Chủ, Tâm Sở lệ thuộc vào đó. Tâm Vương 
có lực tự tại là chỗ nương tựa của Tâm Sở. Trong 
Bách Pháp, Tâm Sở có 5[I thứ, chia ra 6 vị. Tức Tâm 
Sở Biến Hành có 5; Tâm Sở Biệt Cảnh có 5; Tâm Sở 
Thiện có 11; Tâm Sở Phiền Não có 6; Tâm Sở Tùy 
Phiền Não có 20; Tâm Sở Bất Định có 6. Xin giải 
thích dưới đây: 

A. Tâm sở Biến Hành: Vị thứ nhất trong 6 vị, có 5 thứ. 
Tụng văn: Sở Biến Hành: Xúc đẳng: Trước là Biến 
Hành có Xúc, Tác Ý, Thọ, Tưởng, Tư. Xem lại 
chương 5: Thức Dị Thục Năng Biến. 

B. Tâm Sở Biệt Cảnh: VỊ thứ hai trong 6 vị, có 5 thứ. 
Tụng văn: 


113. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Thứ Biệt cảnh vị Dục 
Thắng Giải, Niệm, Định, Tuệ 
Sở duyên sự bất đồng 


Kế, Biệt Cảnh là Dục, Thắng Giải, Niệm, Định, Huệ; 
Cảnh Sở Duyên chăng đồng. 

Gọi là Biệt Cảnh, vì cảnh Sở Duyên của Năm Tâm 
Sở này, mỗi thứ một khác, không giống nhau. Không 
giống như Biến Hành cùng duyên một cảnh. Cảnh sở 
duyên của Dục là cảnh ưa thích, vui vẻ. Sở duyên của 
Thắng Giải là cảnh quyết định. Sở duyên của Niệm là 
cảnh từng quen thuộc. Sở duyên của Định là cảnh sở 
quán. Huệ, đối với 4 cảnh Ấy, có tánh chọn lựa. Năm loại 
Tâm Sở này là tác dụng của tâm, thiện, ác, cũng đều như 
thể. 

Năm Tâm Sở này có đây đủ tất cả tánh: Thiện, Ác, 
Vô Ký; có tất cả Địa: ba cõi, chín địa. Nhưng nó không 
duyên tất cả cảnh, cũng không tương tục. Chẳng phải 
tâm có là có, nên không có mọi lúc, mọi thời. Không 
tương ưng với tất cả Tâm sở, nên không cùng với tất cả. 
I) Tâm Sở Dục: Dục là mong muốn. Thức Luận nói: 

Đối với cảnh sở duyên, Tánh là mong muốn, luôn 

luôn nương tựa vào Tâm Sở Dục là Nghiệp. Tự Tánh 

của Dục chính là mong muốn; đối với cảnh yêu mến 
mong muốn cho được; đối với cảnh không ưa thích 
mong muốn cách xa. Luôn luôn nương tựa là nghiệp: 


#J{&3J3šÉ cần y vi nghiệp là vì mong muốn mới 


siêng năng chịu khó, nên Dục là chỗ nương tựa của 
cân cù. Đó là nghiệp dụng của Dục. Chỉ gọi là siêng 


114. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


2) 


3) 


năng đối với sự mong muốn hiền lành mà nói. Nếu 
mong muốn không hiền lành thì không gọi là tỉnh 
tấn. 

Tâm Sở Thắng Giải: Thắng là siêu tuyệt. Giải là hiểu 
biết. Tức là sự hiểu biết siêu tuyệt. Thức Luận nói: 
Đối cảnh quyết định, giữ lấy là Tánh, không thê thay 
đổi là Nghiệp. Gọi là cảnh quyết định, tức là cảnh sở 
duyên là cảnh thật, hoặc cảnh về nghĩa lý, không 
được do dự. Như duyên màu xanh, cho đó là màu 
xanh, không nghi ngờ màu hồng, màu lam. Như chịu 
ảnh hưởng của một học thuyết, đối với nghĩa lý của 
học thuyết ấy đã thừa nhận, đâu còn nghi nữa. Cả hai 
trường hợp đều gọi là cảnh quyết định. Khi tâm thức 
duyên đều, lo nghĩ cảnh quyết định, có tác dụng thẩm 
tra, quyết định, giữ gìn. Đó là Tự Tánh của Thắng 
Giải. Đã trãi qua thâm tra, quyết định và ấn khả thì 
không thể thay đổi. Đó là Nghiệp Dụng của Thắng 
Giải Tâm Sở. Đối với cảnh mà còn do dự thì không 
sanh khởi thắng giải. 

Tâm Sở Niệm: Niệm là ghi nhớ, đối với sự vật đã trãi 
qua, mà, ghi nhớ không quên,thì gọi là Niệm. Thức 
Luận nói: Đối với cảnh từng quen thuộc, tâm nhớ kỹ, 
không quên mất là Tánh, dựa chắc vào niệm ấy là 
Nghiệp. Khi cảm quan (cơ quan cảm giác) về thế giới 
đã tiếp xúc, hoặc ý nghĩa đã tư duy, đều là cảnh từng 
quen biết. Tác dụng ký ức đối với cảnh từng quen 
biết, chính là Tự Tánh của Niệm. Định nương vào đó 
là Nghiệp: Do ký ức về chánh lý đã từng quen thuộc, 
luôn luôn nhớ đến thường xuyên, mà sanh ra chánh 


115. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


+) 


5) 


Định. Đó là nghiệp dụng của nó (niệm). Chỉ đối với 
cảnh chưa từng quen thuộc thì không sanh ra ức niệm 
(nhớ nghĩ). 

Tâm Sở Định: Định tiếng Phạn là Tam Ma ĐỊa, dịch 
là Chánh Định. Thức Luận nói: Đối với cảnh sở quán 
khiến tâm chuyên chú, không tán loạn là Tánh. Trí 
dựa vào đó là Nghiệp. Khiến tâm chuyên chú tâm lự 
luôn luôn ngưng tụ, không theo sở duyên mà tấn 
loạn, trôi nổi. Vì tâm lực chuyên chú là Tự Tánh của 
nó (định). Do tâm định, trí sáng suốt được sanh ra. 
Đây là Nghiệp Dụng của định. Tâm tán loạn không 
thể sanh định, cũng không phải là chỗ trí nương tựa. 
Tâm Sở Huệ: Huệ là Trí Huệ, đó là sự chọn lựa sáng 
suốt. Thức Luận nói: Đối với cảnh sở quán, chọn lựa 
là Tánh, dứt trừ nghi là Nghiệp. Chọn lựa (giản 
trạch) là Trí Tỷ Lượng. Đối với tất cả cảnh giới sở 
tri, chọn lựa được hay không, rồi suy luận, quyết 
định. Nên chọn lựa là Tự Tánh của Huệ. Do chọn lựa 
mà, trừ sạch nghi ngờ. Đó là Nghiệp Dụng của Huệ. 
Ở trong tâm ngu tối, ở trong tâm nghi ngờ thì không 
thể khởi lên trí huệ. Lại nữa, hạng người tà kiến, sự 
nghỉ ngờ của nó càng tăng lên nên không thể chọn 
lựa, cũng không thể phát sanh trí huệ. 

Tâm Sở Thiện: VỊ thứ ba trong sáu vị Tâm Sở. Tất cả 
có II thứ: Tín, Tàm, Quý, Vô Tham, Vô Sân, Vô S1, 
Tinh Tấn, Kinh An, Bất Phóng Dật, Hành Xả, Bất 
Hại. 

Thiện là gì? Theo đúng pháp lý, ở đời này, đời khác 
đều đem lại lợi ích cho mình, cho người. Gọi đó là 


116. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


l) 


2) 


3) 


Thiện. Ngược lại, ở đời này, đời khác đều đem lại 
tổn hại cho mình, cho người. Gọi đó là Bất Thiện 
(Ác). Với II Tâm Sở Thiện ở trên, bao quát tất cả 
thiện pháp thế gian và xuất thế gian. Tánh của chúng 
la xa tất cả xấu, ác, tập họp tất cả công đức: 

Tâm Sở Tín: Đối với nghĩa, lý lời Phật dạy tin tưởng 
kiên định. Thức Luận nói: Sao gọi là Tin? Đối với 
thật đức có thể vui vẻ, mong muốn chịu đựng được, 
tâm thanh tịnh là Tánh. Đối trị với bất tín, không 
ham thích việc thiện là Nghiệp. Tín có ba loại: Đối 
với sự, lý chân thật của các pháp, tin sâu, không nghi 
ngờ. Đối với tịnh đức của Tam Bảo thật lòng tin 
tưởng ưa thích. Đối với tất cả các pháp lành hết sức 
tin tưởng, có thê được thành tựu. 

Tâm Sở Tàm: Tàm là tâm hỗ thẹn, đó là tôn trọng 
nhân cách của chính mình, làm cho nội tâm hư hỏng, 
dẫn đến cảm nhận xấu hồ. Gọi đó là Tàm. Thức Luận 
nói: Thế nào là xấu hỗ nương vào pháp lực của chính 
mình? Tôn kính bậc hiền thiện là Tánh. Đối trị không 
biết xấu hồ, ngăn chặn việc làm ác là Nghiệp. Đối 
với bản thân với sức thúc đây tôn trọng chính mình, 
nên có thê ngăn chặn việc làm ác. 

Tâm Sở Quý: Quý là tâm liêm sỉ, e dè dư luận của 
thế gian. Thẹn thùng những lỗi lầm của chính mình. 
Tức là đã làm hỏng việc, không còn mặt mũi để gặp 
người. Gọi đó là quý. Thức Luận nói: Thế nào là 
Quý? Dựa vào sức mạnh của thế gian, khinh thường, 
chống lại hành vi độc ác là Tánh. Đối trị với vô quý, 


117. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


4) 


5) 


6) 


ngăn chặn việc làm ác là Nghiệp. Quý và Tàm cùng 
một thứ, đều có thê ngăn chặn hành vi ác. 

Tâm Sở Vô Tham: Đối với tiền của, sắc đẹp, công 
danh, lợi lộc, tâm không đắm nhiễm, gọi là Vô 
Tham. Thức Luận nói: Thế nào là không tham? Tất 
cả những nguyên nhân sanh ra trong ba cõi mà, 
không đắm nhiễm là Tánh. Đối trị với tham lam, làm 
việc lành là Nghiệp. Hữu là quả trong ba cõi: cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc. Đó là chỗ loài hữu tình 
sanh tồn. Nguyên nhân có mặt trong ba cõi là Hoặc 
và Nghiệp. Vô tham là đối với nơi chốn sanh tồn của 
loài hữu tình mà, không sanh tâm tham đắm, không 
tạo ra Hoặc, Nghiệp. 

Tâm Sở Vô Sân: Nghịch cảnh trước mắt, tâm sân hận 
không sanh. Gọi đó là vô sân. Thức Luận nói: Thế 
nào là vô sân? Đối với ba khổ, nguyên nhân sanh ra 
khổ mà, không tức giận là Tánh. Đối trị sân hận, làm 
lành là Nghiệp. Khổ là quả khổ trong ba cõi: Khổ 
Khổ, Hoại Khổ, Hành Khổ. Đối với nguyên nhân dẫn 
đến quả khổ và sanh ra khổ, mà tâm giận dữ không 
khởi lên. Đối với các loài hữu tình, luôn có lòng từ 
mẫn, gọi là Vô Sân. 

Tâm Sở Vô Si: Vô S¡ là thấu hiểu sự, lý không bị lầm 
lạc. Thức Luận nói: Thế nào là vô si? Đối với lý, sự 
thấu hiểu là Tánh. Đối trị ngu si, làm lành là Nghiệp. 
Gọi thấu hiểu sự, lý là chỉ sự thấu hiểu rõ ràng, chắc 
chắn về Tứ Thánh Đề, Bát Chánh Đạo và nghĩa lý lời 
Phật dạy. 


118. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


7) 


8) 


9) 


Tâm Sở Tinh Tắn: Còn gọi là Cần (siêng năng). Tức 
là đối với việc tu tập, làm lành siêng năng, chịu cực 
khổ, không lười biếng. Thức Luận nói: Siêng năng là 
tinh tấn. Đối với thiện, ác tu tập và đoạn trừ một cách 
mạnh mẽ là Tánh. Đối trị lười biếng, đầy đủ việc 
lành là Nghiệp. Tĩnh là không tạp. Tấn là không lùi. 
Mạnh là không uê oải. Mẽ (Hãn) là gan dạ. Tinh Tấn 
là tu tập việc lành, dứt trừ điều ác. Siêng năng đối 
với việc làm ác chính là điên đảo, không gọi là Tĩnh 
Tấn. 

Tâm Sở Khinh An: Thân, Tâm thoải mái, nhẹ nhàng. 
Gọi đó là Khinh An. Thức Luận nói: An là nhẹ 
nhàng, an ồn, xa lìa nặng nề, thân tâm thư thả, có thể 
chịu được là Tánh. Đối trị hôn trầm, chuyền biến từ 
thô đến tế, từ nặng đến nhẹ là Nghiệp. Thô trọng chỉ 
phiền não tham, si. Người tu hành điều phục phiền 
não, xa lìa thô trọng (tham, s1), là điều tất yêu để tu 
thiền định. Chuyển bỏ thô trọng, nương vào khinh 
an. Tâm Sở này chỉ sanh khởi ở trong định. 

Tâm Sở Bát Phóng Dật: Đối trị với phóng dật, trừ ác, 
tu thiện, gọi là Bất Phóng Dật (Không buông lung). 
Thức Luận nói: Không buông lung là ba căn siêng 
năng, nương vào chỗ tu thiện, trừ ác, phòng ngừa 
VIỆC ác, tu tập điều thiện. Đối với trị buông lung 
(phóng dật), hoàn thành nghiệp lành cả thế gian và 
xuất thế gian. Phóng Dật vốn từ Tham, Sân, S1 mà ra, 
dẫn đến làm tất cả việc ác. Không Phóng Dật vốn từ 
Không Tham, Không Sân, Không S¡ mà ra, dẫn đến 
thành tựu tất cả việc lành. Ba căn siêng năng là chỉ 


119. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


bốn pháp: Siêng Năng, Không Tham, Không Sân, 
Không Si. Không Buông Lung là chia ra bốn pháp, 
chứ không có Thật Thẻ riêng. 

10) Tâm Sở Hành Xả: Hành là Hành Uẫn. Xả là vứt bỏ. 
Ba pháp tham, sân, s1 khiến cho tâm lao chao, hôn 
trằm (tối tăm, nặng nề). Vứt bỏ hôn trầm, lao chao 
(trạo cử) để cho tâm có được bình đăng, an ồn nơi 
vắng lặng. Thức Luận nói: Thế nào là Hành Xả? Ba 
căn siêng năng làm cho tâm bình đắng, ngay thắng, 
trụ ở chỗ Vô Công Dụng là Tánh. Đối trị trạo cử, 
dừng lại ở nơi vắng lặng là Nghiệp. Đây cũng là 
siêng năng ba căn ở trên, là pháp giả lập. 

11) Tâm Sở Bất Hại: Bất hại là không làm tổn thương, 
tức giận, buồn bực cho chúng sanh. Đối với loài hữu 
tình không bị thương tốn, buồn bực. Thức Luận nói: 
Thế nào là Bất Hại? Đối với loài hữu tình không làm 
tốn thương, tức giận, lấy không Sân làm Tánh. Có 
khả năng đối trị Tổn Thương (Hại), thương mến là 
Nghiệp. Bất Hại là phản diện của Hại. Không sân là 
từ, đem đến sự an vui cho chúng sanh. Không hại là 
bị, nhồ sạch khổ đau cho chúng sanh. 


120. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Chương Š: 
TÂM VƯƠNG, TÂM SỞ TƯƠNG UNG VỚI SÁU 
THÚC TRUÓC 


Tiếp theo Tâm Sở Thiện ở trên (mục C). 

D. Tâm Sở Phiền Não là vị thứ tư trong 6 vị, gồm có: 
Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác Kiến. Sáu thứ này còn 
gọi là Sáu Căn Bản Phiền Não. Từ đây Tùy Phiền 
Não được sanh ra. Thức Luận nói: Tâm sở phiền não, 
tướng của nó như thế nào? Tụng nói: 


JR§lữñB âñR 

Sỹ |Sãš SH 
Phiền não vị Tham, Sân 
Si, Mạn, Nghi, Ác kiến 


Phiền não là tham, sân 
sI, mạn, nghi, ác kiến. 

Luận nói: Sáu thứ phiền não này, vì tánh thuộc về 
Căn Bản Phiền não, nên có tên là Phiền Não. Phiền não 
là gì? Phiền là buồn rầu, quấy rầy. Não là bực mình, khó 
chịu. Luận Đại Trí Độ, quyền 7 nói: Phiền não là hay 
làm cho tâm buồn bực, hay làm cho tâm khó chịu, gọi là 
phiền não. Xin trình bày dưới đây: 

1) Tâm Sở Tham: Tham là ham muốn. Thức Luận nói: 

Sao gọi là Tham? Đối với ba cõi, nguyên nhân của sự 

hiện hữu ba cõi ấy, đắm say chúng là Tánh. Hay 


121. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


2) 


3) 


ngăn cản Không Tham, sanh ra đau khổ là Nghiệp. 
Nguyên nhân có ba cõi là Hoặc và Nghiệp. Tham lấy 
đắm say làm Tánh. Đắm say tức là ôm chặt Ngã và 
Ngã Sở. Đối với tiền của, sắc đẹp dựa vào, giữ mãi, 
không buông, ngăn cản, che khuất tâm không tham, 
khởi ra Hoặc (mê vọng), tạo ra Nghiệp, đọa trong ba 
cõi, nhận lấy quả báo khổ đau. 

Tâm Sở Sân: Sân là giận hờn, trái lại với không sân. 
Thức Luận nói: Thế nào là Sân? Đối với ba khổ và 
nguyên nhân tạo ra ba khổ, ghen ghét, hờn giận là 
Tánh. Hay chướng ngại Không Sân, tánh không an 
ồn, chỗ làm ác nương tựa là Nghiệp. Ba khổ là Khổ 
Khổ, Hoại Khổ, Hành Khổ, và nguyên nhân tạo ra ba 
khổ. Sân, đối với ba khổ, là nhân tạo thành ba khổ 
sanh ra tâm giận hờn; hay khiến cho Tâm Thân nóng 
nảy, buồn bực. Đối với người thân và tất cả chúng 
sanh, nhẹ thì mắng nhiếc, nặng thì làm thương tổn 
thân mạng. Cho đến chiếm thành, cướp nước, máu 
chảy thành sông đều từ tâm sân sanh ra. 

Tâm Sở Sỉ: S¡ là ngu tối, không sáng suốt, sự lý đảo 
điên, nhân quả mê loạn, nghĩa lý sai trái. Ngược lại 
với Vô Si. Thức Luận nói: Thế nào là Si? Đối với sự 
lý mờ mịt là Tánh, hay ngăn cản vô si. Tất cả tạp 
nhiễm nương vào đó là Nghiệp. Trong 12 duyên 
khởi, si tức là vô minh đứng đầu. Vô minh là tối tăm, 
không hiểu biết. Đối với đạo lý ở thế gian và nghĩa lý 
trong Phật pháp lầm lạc, không thấu hiểu. Từ đây 
nảy sanh vô số phiền não. Tức chỗ nương tựa của tất 
cả tạp nhiễm là Nghiệp. 


122. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


4) Tâm Sở Mạn: Mạn là ngạo mạn (kiêu căng, tự đại). 
Tự cho mình hơn hết mọi người. Thức Luận nói: Thế 
nào là Mạn? Cho mình hơn người, công cao là Tánh; 
hay chướng ngại không kiêu ngạo, sanh ra khổ là 
Nghiệp. Mạn là tự tôn, tự đại, khinh khi, hống hách, 
không biết nhún nhường, xem thường người khác. 
Luận Câu Xá chia mạn thành 7 hoặc 9 loại. Duy 
Thức Tông kế thừa 7 loại: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


Mạn: Đối với người kém mình. Mình cao ngạo, 
xem thường và cho là mình hơn. 

Đối với người bằng mình. Mình xem thường, 
kiêu căng và cho là mình bằng. 

Quá Mạn: Đối với người bằng mình. Mình cho là 
mình hơn hắn người. 

Quá Quá Mạn: Đối với người hơn hắn mình, 
mình không thừa nhận, còn nói: mình hơn người 
nhiều lắm. 

Ngã Mạn: Chấp chặt thân, tâm do năm uẫn hòa 
hợp làm ngã và ngả sở, rồi kiêu ngạo, tự đại. 
Tăng Thượng Mạn: Người tu hành: chưa đắc nói 
là đắc, chưa chứng nói là chứng. 

Ty liệt Mạn: Tự cam phận kém cỏi hơn người. 
Mình hơn người nhiều mà cho là người hơn 
mình. 

Tà Mạn: Từ ngã mạn khởi lên tà kiến, tự cho 
mình không có đức, rồi nói Phật, Bồ Tát, chăng 
qua, cũng thế. Thậm chí, không tin nhân quả, chê 
bai Tam Bảo. 


123. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


5) 


6) 


Tâm Sở Nghỉ: Đối với chân lý hoài nghi, không xác 

quyết, gọi là Nghi. Thức Luận nói: Thế nào là Nghi? 

Đối với lý Tứ Đế, do dự là Tánh; hay ngăn cản 

không nghi là Nghiệp. Đề lý: lý Tứ Đế: Khổ, Tập, 

Diệt, Đạo. Do dự không tin Đế Lý, nên ngăn che 

phẩm chất không nghi. Đây là nghiệp dụng của nó. 

Tâm Sở Ác Kiến: Ác Kiến hay gọi Bất Chánh Kiến, 

cũng gọi là Tà Kiến. Thức Luận nói: Thế nào là Ác 

Kiến? Đối với lý Tứ Đề, điên đảo tìm tòi trí huệ ô 

nhiễm là Tánh; hay ngăn cản kiến thức đúng, rước 

lấy khổ đau là Nghiệp. Tâm Sở Ác Kiến nương vào 

Tâm Sở Huệ giả lập ra, lấy đó làm Tánh. Nhưng Tâm 

Sở Huệ thông với Thiện, Ác, Vô Ký. Huệ này là 

nhiễm Huệ (không phải thiện Huệ). Nhiễm Huệ hay 

ngăn che Thiện, Kiến chiêu cảm quả khổ, nên gọi 
chiêu khổ là Nghiệp. Ác Kiến có 5 loại: 

a) Tát Già Da Kiến, dịch là Thân Kiến. Đây là một 
loại kiến giải của ngoại đạo: thừa nhận Ngũ Uầấn 
là thật có rồi chấp làm Ngã và sanh ra vô vàn 
kiến giải sai lầm. Thức Luận nói: Tát Già Da 
Kiến là đối với Năm Thủ Uấn chấp là Ngã và 
Ngã Sở, tất cả sáu luân hồi dựa vào chỗ ấy làm 
Nghiệp. 

b) Biên Kiến: Đã có Ngã Kiến thì suy luận rằng Ta 
(Ngã), sau khi chết, thường còn bất diệt; hoặc, 
sau khi chết, ta (Ngã) hoàn toàn mất hắn. Đây là 
Thường Kiến và Đoạn Kiến mà, Phật giáo phản 
đôi. 


124. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


€) Tà Kiến: Thừa nhận là, trong thế gian, có nhân 
không sanh quả. Vì vậy, làm ác không đủ sợ, làm 
lành không đủ bắt chước. Loại kiến giải này thì, 
thật là, hết sức sai trái, nên gọi là Tà Kiến. 

d) Kiến Thủ Kiến: Các kiến giải ở trên là chỉ chấp 
có một bên, cho là đúng nhất, nên cố chấp vào sự 
hiểu biết Ấy. Tắt cả tranh cãi, từ đó, mà ra, nên tất 
cả đấu tranh nương vào đó là Nghiệp. 

e) Giới Cấm Thủ Kiến: Khổ hạnh ngoại đạo, ở Ấn 
Độ thời xưa, chấp nhận, giữ gìn các thứ giới cắm 
của Bò, Chó, Gà; hy vọng được quả Niết Bàn. 
Đây là loại kiến thức chẳng phải nhân cho là 
nhân; chắng phải đạo cho là đạo. Đó là Giới Cắm 
Thủ Kiến. 

E. Tâm Sở Tùy Phiền não: Vị thứ năm trong sáu vị, còn 
gọi là Tùy Hoặc. Là loại phiền não theo Căn Bản 
Phiền não sanh ra. Tùy (theo) có ba nghĩa: Tự loại 
Câu Khởi (cùng loại khởi lên); Biến Bất Thiện Tánh 
(tánh bất thiện tất); Biến Chư Nhiễm Tâm (Tâm 
nhiễm ô tất). Tâm Sở Tùy Phiền não có 20 thứ, chia 
ra: Tiêu Tùy, Trung Tùy, Đại Tùy. Tiểu Tùy có 10 
thứ. Trung Tùy có 20 thứ. Đại Tùy có 8 thứ. Đại Tùy 
có đủ ba nghĩa. Trung Tùy có hai nghĩa (Tự loại câu 
khởi, Biết bất thiện tánh). Trong tâm bắt thiện, mỗi 
thứ khởi riêng gọi là Tiểu Tùy. 

Tâm Sở Tiểu Tùy Phiền não: Loại phiền não theo 

Căn Bản Phiền Não mà, sanh ra, có 10 thứ: Phẫn, Hận, 

Phú, Não, Tật, San, Cuống, Siêm, Hại, Kiêu. Tác dụng 


125. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


của nó phát sanh rất nhỏ, nhưng hành tướng rất thô bạo. 

Trong tâm bắt thiện, mỗi thứ sanh khởi riêng. 

Trung Tùy Phiền Não: Loại phiền não theo Căn Bản 
Phiền Não mà sanh ra, có hai thứ: Vô Tàm, Vô Quý. Tác 
dụng của nó phát sanh khá rộng, so với Tiểu Tùy. Trung 
Tùy có hai nghĩa: Tự Loại Câu Sanh (cùng loại sanh ra) 
và Biến Bất Thiện Tâm (Tâm bắt thiện tất), nên gọi là 
Trung Tùy. Loại Trung Tùy này, đối với việc ác đã qua 
tự mình phạm phải, mà không biết xấu hỗ. Đó là điểm 
chung của chúng. Nhưng Tàm là chống báng, xem 
thường bậc Hiền Thiện; Quý là sùng kính, tôn trọng bạo 
ác. Đó là điểm khác nhau của chúng. 

Đại Tùy Phiền Não: Loại phiền não theo Căn Bản 
Phiền Não mà, sanh ra, có 8 thứ: Trạo cử, Hôn Trầm, Bất 
Tín, Giải Đãi, Phóng Dật, Thất Niệm, Tán Loạn, Bất 
Chánh Tri. Tác dụng của nó phát sanh với phạm vi rất 
rộng lớn. Đại Tùy có đủ ba nghĩa: Tự loại câu sanh, Biến 
Bắt Thiện Tánh, Biến Chư Nhiễm Tâm. Nên gọi là Đại 
Tùy Phiền Não. Dưới đây trình bày 20 loại phiền não: 

I) Tâm Sở Phẫn: Gặp cảnh trái ý sanh ra giận hờn (phẫn 
nộ) rồi nghiệp thân, khâu bộc phát một cách thô bạo. 
Thức Luận nói: Thế nào là Phẫn? Gặp cảnh khó khăn 
trước mắt, tức giận phát sanh là Tánh; hay ngăn cản 
tính không giận dữ, bám chặt vào đây là Nghiệp. 

2) Tâm Sở Hận: Hận là oán trách (oán hận). Ôm ấp ác 
độc không bỏ, dẫn đến phiền não rất mực. Thức Luận 
nói: Thế nào là Hận? Trước do phẫn (giận hòn). Ôm 
ấp ác độc không bỏ, tạo thành oán hận là Tánh; hay 


126. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


3) 


TP) 


5) 


6) 


7) 


cản trở không oán hận, phiền não thiêu đốt là 
Nghiệp. 

Tâm Sở Phú: Phú là che đậy. Phạm phải điều ác, sợ 
mất danh, mất lợi, nên giấu kín điều ác đã làm, 
không để ai biết. Thức Luận nói: Thế nào là Phú? 
Đối với tội ác của mình, sợ mất danh, lợi, giấu kín là 
Tánh; hay ngăn cản sự phát lồ, hối hận, buồn phiền là 
Nghiệp. 

Tâm Sở Não: Não là bực tức, sau khi giận hờn, gặp 
phải nghịch cảnh, nên bộc phát tức giận, hung ác, tàn 
bạo, giống như độc trùng đốt người. Thức Luận nói: 
Thế nào là não? Trước là oán giận, lửa sân đốt cháy, 
tàn bạo là Tánh; hay cản trở sự an ồn, khó chịu là 
Nghiệp. 

Tâm Sở Tật: Tật là ghen ghét (đố ky). Thấy người 
giàu sang, ta ôm lòng lo lắng. Như vợ bé được nuông 
chiều; vợ lớn ghen ghét. Thức Luận nói: Thế nào là 
Tật? Liều chết vì danh, lợi của mình, không chịu nổi 
sự vinh hoa phú quý của người, ghen ghét là Tánh; 
hay ngăn cản tính khoan dung, buôn lo là Nghiệp. 
Tâm Sở San: San là keo kiệt, tiền của không dễ gì bố 
thí, cho đi; đạo lý giữ kín không nói cho người biết. 
Nhỏ nhen, ác độc chỉ lo cất giữ của cải, đạo lý cho 
riêng mình. Thức Luận nói: Thế nào là San? Đắm 
say tiền của, kiến thức đạo lý, không thể san sẻ cho 
người khác, keo kiệt là Tánh; hay cản trở tính rộng 
rãi, tích cóp là Nghiệp. 

Tâm Sở Cuống: Cuống là âm mưu chiếm lấy danh 
tiếng hay tiền của. Bản thân không đức độ mà giả dối 


127. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


8) 


9) 


cho là có. Một loại hành vi khinh thường, gian trá. 
Thức Luận nói: Thế nào là Cuống? Vì muốn cướp 
danh, lợi của người, làm bộ ta đây có đạo đức, gian 
dối là Tánh; hay ngăn trở sự chân thật, sống đời bất 
chánh là Nghiệp. 

Tâm Sở Siểm: Siểm là nịnh hót quanh co. Vì muốn 
vui lòng người khác mà, nịnh nọt, ton hót để đạt 
được mục đích mong muốn của mình. Thức Luận 
nói: Thế nào là Siêm? Vì muốn lừa người, làm bộ ra 
vẻ đạo nghĩa, hiểm độc là Tánh; hay cản trở sự chân 
thành, ngay thăng và dạy bảo là Nghiệp. 

Tâm Sở Hại: Hại là hư hao, tổn thương, tâm không 
có tình thương làm thương tổn loài hữu tình. Trái lại 
là không tổn hại. Thức Luận nói: Thế nào là hại? Đối 
với loài hữu tình, tâm không thương xót, làm tốn 
thương chúng; hay trở ngại tâm bi mẫn, bồn chôn, 
khó chịu là Nghiệp. 


10) Tâm Sở Kiêu: Kiêu là khoe khoang, ngạo mạn. Vì 


muốn có được danh, lợi ở đời mà, ngạo mạn, ta đây. 
Thức Luận nói: Thế nào là Kiêu? Vì mình muốn nổi 
trội, sanh lòng đắm nhiễm, Say Sưa Với cao ngạo là 
Tánh; hay ngăn trở tính khiêm tốn, nương vào đắm 
nhiễm là Nghiệp. 


11) Tâm Sở Vô Tàm: Vô Tàm là trái lại với Tàm. Tức là 


tâm hồ thẹn không còn nữa. Không quan tâm đến 
nhân cách của mình. Cự tuyệt lời dạy bảo của hiền 
nhân. Không chấp nhận pháp lành của thế gian và 
xuất thế gian. Thức Luận nói: Thế nào là Vô Tàm? 
Không đếm xỉa đến phép tắc của bản thân, khinh khi, 


128. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


chống lại bậc hiền thiện là Tánh; hay làm chướng 
ngại tâm hồ thẹn, việc làm ác càng lớn mạnh là 
Nghiệp. 

12) Tâm Sở Vô Quý: Vô Quý trái lại với Quý. Tâm 
không còn biết liêm sỉ nữa. Không đếm xia đến lời 
bình phẩm của thế nhân. Không e dè dư luận xã hội. 
Thức Luận nói: Thế nào là Vô Quý? Không đoái hoài 
gì đến người đời sùng thượng, tôn trọng bạo ác là 
Tánh; hay ngăn cản Quý, nuôi lớn việc ác là Nghiệp. 

13) Tâm Sở Trạo Cử: Trạo Cử là tâm không an tịnh, lay 
hoay, xốc nổi; làm chướng ngại thiền định. Thức 
Luận nói: Thế nào là Trạo Cử? Gặp cảnh làm cho 
tâm không yên tĩnh là Tánh; hay cản trở hành xả và 
thiền định là Nghiệp. 

14) Tâm Sở Hôn Trầm: Hôn Trầm là tối tăm, đắm đuối, 
mê muội, không sáng suốt; làm chướng ngại an nhàn 
và trí tuệ. Thức Luận nói: Thế nào là Hôn Trằm? Đối 
với cảnh, khiến tâm không thê chịu nổi; hay cản trở 
an nhàn và quán sát (Trí) là Nghiệp. Xa Ma Tha Tỳ 
Bát Xá Na là Chỉ Quán, Định Huệ, Tịch Chiếu. 

15) Tâm Sở Bắt Tín: Bất Tín là tâm còn ô uế. Bất Tín có 
ba tướng: Thật hữu, tức thật tướng của các pháp. 
Đức, tức Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Hữu Năng, tức 
có năng lực thành tựu các pháp lành thế gian và xuất 
thế gian. Thức Luận nói: Thế nào là Bất Tín? Đối với 
Thật, Đức, Năng không thể ưa thích, tâm ô uế là 
Tánh; hay cản trở tịnh tín, chìm đắm là Nghiệp. 
Người không có đức tin, nên lười biếng nhiều. 


129. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


16) Tâm Sở Giải Đãi: Giải Đãi và Tĩnh Tấn trái nhau. 
Đã không tu tập điều lành, cũng không trừ bỏ việc 
ác, mà còn làm việc ác một cách siêng năng, hăng 
hái. Thức Luận nói: Thế nào là Giải Đãi? Trong việc 
cần tu điều lành, bỏ việc ác, lười biếng là Tánh; hay 
chướng ngại siêng năng, làm lớn mạnh ô nhiễm là 
Nghiệp. 

17) Tâm Sở Phóng Dật: Phóng Dật là buông 
tuồng, thỏa thích, gặp tà pháp không thể phòng ngừa, 
gặp chánh pháp không thể tu tập. Thức Luận nói: 
Thế nào là phóng dật? Gặp tà pháp hay chánh pháp 
không thể tu tập hay phòng ngừa, buông lung phóng 
đãng là Tánh; cản trở tính nghiêm túc, làm tăng thêm 
việc ác, tôn thương điều thiện là Nghiệp. 

18) Tâm Sở Thất Niệm: Thất Niệm là quên mắt, 
tâm ý tán loạn, đối với việc tu tập pháp hành không 
thể nhớ rõ. Thức Luận nói: Thế nào là Thất niệm? 
Gặp các sở duyên không thể nhớ rõ là Tánh; hay 
chướng ngại chánh niệm, chỗ nương tựa không chắc 
chắn là Nghiệp. 

19) Tâm Sở Tán Loạn: Tán Loạn là 
tâm không chuyên chú, khiến cho tâm lông bông, 
không thể tập trung; làm trở ngại chánh định, cản trở 
thiện huệ, tăng trưởng ác huệ. Thức Luận nói: Thế 
nào là Tán Loạn? Gặp cảnh sở duyên, làm cho tâm 
lông bông, bất định là Tánh; gây chướng ngại chánh 
định, chỗ nương tựa là ác huệ, ấy là Nghiệp. 

20) Tâm Sở Bất Chánh Tri: Bất Chánh Tri tức là 
Tà Tri, hiểu sai pháp thế gian và pháp xuất thế gian, 


130. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


l) 


2) 


3) 


+) 


phá hoại chân lý của Phật Giáo. Thức Luận nói: Thế 
nào là Bất Chánh Tri? Gặp cảnh sở quán, hiểu sai là 
Tánh; hay làm trở ngại chánh tri, chê bai, vi phạm là 
Nghiệp. 

Tâm Sở Bất Định: Vị thứ 6 trong 6 vị Tâm Sở, có 4 
thứ: Hối, Miên, Tầm, Tư. 

Tâm Sở Hồi: Có tên khác là Ác Tác. Đối với việc, 
trước, đã làm giờ sanh tâm hối hận. Thức Luận nói: 
Hối nghĩa là Ác Tác, việc ác đã làm, nhớ lại hối hận 
là Tánh, ngăn chặn thiền định là Nghiệp. Tức là việc 
ác đã làm, nghĩ lại hối hận. Đó là thiện tánh. Việc 
thiện đã làm, nghĩ lại hối hận. Đó là tánh ác. Hối làm 
cho tâm buồn bã, không an, nên chướng ngại tác 
dụng chỉ (quán). 

Tâm Sở Miên: Miên là ngủ nghỉ, hôn mê không 
thanh thản; hay làm trở ngại trí huệ. Thức Luận nói: 
Miên là ngủ nghỉ, làm cho thân không thanh thản, 
mơ hồ là Tánh; ngăn trở quán là Nghiệp. Lúc ngủ, 
tâm rất yêu kém, thân không hoạt động, nên gây ra 
chướng ngại cho tác dụng của (chỉ) quán. Nên ngủ 
đúng độ lượng, giờ giấc là pháp lành; quá độ, không 
đúng giờ giấc là ác pháp. 

Tâm Sở Tầm: Tầm là tìm kiếm, đối với sự, lý đều 
suy xét qua. Thức Luận nói: Tầm nghĩa là tìm kiếm, 
làm cho tâm vội vã, đối với cảnh của ý và của ngôn 
từ, chuyền biến một cách sơ lược là Tánh. 

Tâm Sở Tứ: Tứ là dò xét, quán sát, đối với sự, lý âm 
thầm suy xét một cách tinh tế. Thức Luận nói: Tứ 
nghĩa là đò xét, quán sát khiến cho tâm vội vàng đối 


131. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


với cảnh của ý và của ngôn từ, chuyên biến một cách 
tỉnh tế là Tánh. Tầm và Tứ dựa vào Tư Tâm Sở và 
Huệ Tâm Sở mà, giả lập ra. Bản thân chúng không 
có thật thể. 

V. Sở y (chỗ nương tựa): 


tkIE3‡42Rif 


Y chỉ căn bản thức 
Nương vào Căn Bản Thức 

Thức Năng Biến Thứ Ba là tập hợp Năm Thức Trước 
và Thức Thứ Sáu mà thành. Sự sanh khởi của Thức Thứ 
Sáu này đều dựa vào Thức Thứ Tám, nên câu đầu ở 
Tụng văn nói Y Bi Căn Bản Thức. Thức Luận giải 
thích câu này rằng: Căn Bản Thức là Thức A Đà Na, vì 
là Căn Bản sanh ra các Thức nhiễm, tịnh. Nương tựa là 
sáu Thức Trước chuyền biến lấy Thức Căn Bản làm chỗ 
nương tựa gần nhất (chính). 

Sự sanh khởi của Tâm và Tâm Sở cần có ba chỗ 
nương tựa: Nhân Duyên Y; Tăng Thượng Duyên Y; 
Đăng Vô Gián Duyên Y. Nhưng Sáu Thức Trước sanh 
khởi lấy Chủng Tử Lại Da làm Nhân Duyên gần gũi 
nhất, mới có hiện hành của Sáu Thức Trước. Lại nữa, 
Năm Thức Trước không lấy năm căn làm chỗ cùng 
nương tựa. Mà Năm Căn do Thức Thứ Tám chấp thọ 
hiện hành của nó mà có. Cho nên, Năm Thức Trước 
cũng có thể nói lấy hiện hành của Thức Thứ Tám làm 
chỗ nương tựa. Đó là Căn Bản cùng nương tựa. Lại nữa, 
Thức Thứ Sáu lấy Thức Thứ Bảy làm chỗ nương tựa. 
Nhưng Thức Thứ Bảy không lấy hiện hành của Thức 
Thứ Tám làm chỗ cùng nương tựa. Cho nên Thức Thứ 


132. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Sáu có thể nói là lấy Thức Thứ Tám làm căn bản cùng 
nương tựa. Nói đơn giản: Nương vào Thức Căn Bản là 
Sáu Thức Trước lấy Hiện Hành của Lại Da làm chỗ cùng 


nương tựa. Đó là Tăng Thượng Duyên Y. Còn lấy Chủng 
Tử của Lại Da làm Nhân Duyên Y gần nhất. 


Tăng Thượng Duyên Y không phải là một loại Hiện 


Hành của Lại Da, mà là có bốn loại. Nếu thiếu bất cứ 
một loại nào thì Năm Thức không thể sanh khởi. Bốn 
loại y này là: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Đồng Cảnh Y: Năm Thức Trước nương vào Năm 
Căn (thuộc sắc): Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân. Năm 
Căn này và Năm Thức cùng nhận lấy hiện cảnh, gọi 
là Đồng Cảnh Y (Nương cảnh giống nhau). 

Phân Biệt Y: Vì dựa vào Thức Thứ Sáu, bất cứ một 
thức nào của Năm Thức Trước sanh khởi thì, đồng 
thời, Ý Thức cũng sanh khởi. Ý Thức cùng duyên 
với sắc hay Tiếng, vân vân các cảnh mà khởi lên 
phân biệt, biết rõ, nên gọi là Phân Biệt Y. 

Nhiễm Tịnh Y: Vì dựa vào Thức Thứ Bảy, mà thức 
này thường cùng với bốn phiền não, nên Thức này là 
Thức Nhiễm ô. Năm Thức Trước cũng do thức này 
nhiễm ô mà thành Hữu Lậu, nên Thức Thứ Bảy là 
chỗ nương tựa vừa nhiễm, vừa tịnh của Năm Thức 
Trước. 

Căn Bản Y: Vì dựa vào Thức Thứ Tám, mà thức này 
là Thức Căn Bản: Năm Thức Trước nương vào Thức 
Thứ Tám mà sanh khởi, nên lấy Thức Thứ Tám làm 
nơi nương tựa căn bản. 


133. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


VI. Câu Bắt Câu Chuyển (cùng và không cùng chuyển 
biễn) 


THẾ đỗ 1á Đố 
s{R 5-1 
n3⁄351k7k 

Ngũ thức tùy duyên hiện 


Hoặc câu hoặc bất câu 
Như ba đào y thủy 


Năm Thức tùy duyên hiện, 
Hoặc chung hoặc chẳng chung, 
Như ba đào nương nước. 

Câu: Năm Thức tùy duyên là chỉ Năm Thức trước 
sanh khởi phải có đầy đủ các duyên. Nhưng Năm Thức 
cùng duyên mà, mỗi thức không “cùng” giống nhau. 
Như sự kiện sở duyên Nhãn Thức là sắc cảnh, khi sanh 
khởi cần có 9 duyên. Nhưng Nhĩ Thức cần § duyên; ba 
Thức Tỷ, Thiệt, Thân chỉ cần 7 duyên. Lần lượt giải 
thích như sau: 

I1) Nhãn Thức 9 duyên: 

a) Không Duyên: Không là không gian. 
Nhãn Thức khi nhận lấy cảnh cần phải có khoảng 
cách thích hợp. Khoảng cách không thích hợp, 
Nhãn Thức không thê nhận lấy Cảnh. 

b) Minh Duyên: Minh là ánh sáng. Nhãn 
Thức nhận lấy cảnh cần phải có ánh sáng . Không 


134. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


2) 


3) 


€) 


đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 


có ánh sáng, Nhãn Thức không thể nhận lấy 
cảnh. 

Căn Duyên: Nhãn Thức dựa vào Nhãn 
Căn mới sanh khởi được. 

Cảnh Duyên: Nhãn Căn bắt gặp sắc cảnh 
mới sanh Nhãn Thức. Cảnh là duyên Sở Duyên 
của Thức. 

Tác Ý Duyên: Tác Ý là chú ý. Không chú 
ý thì nhìn mà không thấy. 

Phân Biệt Y Duyên: Phân Biệt chỉ Thức 
Thứ Sáu. Dựa vào thức này phân biệt ngoại cảnh. 

Nhiễm Tịnh Y Duyên: Chỉ Thức Thứ 
Bảy. Gặp cảnh oán, thân, thuận, nghịch sanh khởi 
Tâm, Nhiễm, Tịnh. 

Căn Bản Y Duyên: Chỉ Thức Thứ Tám. 
Thức này là căn bản của Thức Thứ Bảy. 

Chủng Tử Y: Chủng Tử là Thân Nhân 
Duyên (Nhân Duyên gân) của Thức Sanh Khởi. 


Nhĩ Thức 8 duyên: Vì Nhĩ Thức sanh khởi không cần 
ánh sáng, nên chỉ cần 8 duyên. 

Ba Thức Mũi, Lưỡi, Thân họp lại trong khi nhận lấy 
cảnh, không cần ánh sáng và khoảng cách, nên chỉ 
cần 7 duyên. 

Hoặc Câu hoặc Bất Câu: Hoặc chung hoặc không 
chung. Năm Thức có thê đồng thời sanh khởi, cũng có 
thể hoặc I, hoặc 2, hoặc 3, 4 thức (trong năm thức ấy) 
sanh khởi. Nhìn duyên mà xác định. 

Câu: Như ba đào y thủy: Như ba đào nương nước là 
dụ Tàng Thức như biển cả; các thức còn lại như sóng; 


135. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


ngoại cảnh như gió. Gió nỗi lên thì ba đào hiện ra. Bát 
Thức Quy Củ tụng nói: 


3š)8 =IRTRIEB 
MR+Li8!# 8B 


Hạo hạo tam tạng bất khả cùng 
Uyên thâm thất lãng cảnh vi phong. 


Mênh mông ba Tàng thật không cùng, 

Sông sâu gió cảnh sóng trào dăng (Nhập Môn Duy 
Thức Học, trang 19), là chỉ nội dung trên. 
VII. Phân Biệt Về Khỏi, Diệt. 


SẪ à HN tổ Ý thức thường hiện khởi 
+ Trừ sanh Vô tưởng thiên 
K.fttùò —E Cập Vô tâm nhị định 


R#RR E8 lạ Z6 Thùy miên dữ muộn tuyệt. 
Ý Thức thường hiện lên 
Trừ sanh Trời Vô Tưởng 
Và hai Định Vô Tâm 
Ngủ say cùng chết giấc. 

Ở phần VI ở trên, tuy có đề cập đến Năng Biến Thứ 
Ba; nhưng, thật ra, chỉ nói Năm Thức Trước. Đến phần 
này nói rõ về sự Khởi, Diệt của Thức Thứ Sáu. Năm 
Thức Trước sanh khởi phải đủ 9 hoặc 8 hoặc 7 duyên, 
tương đối khá nhiều. Duyên, nếu không đủ, thì gián 


136. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


đoạn, không thể sanh khởi. Sự sanh khởi của Thức Thứ 
Sáu chỉ đủ 5 loại duyên: Căn Duyên, Cảnh Duyên, Tác 
Ý Duyên, Căn Bản Y Duyên, Chủng Tử Y Duyên. 
Duyên tương đối ít, dễ đủ nên Thức này thường hiện 
khởi. Chỉ có 5 tình huống là Thức Thứ Sáu không sanh 
khởi, gọi là Ngũ VỊ Vô Tâm: 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Ở Trời Vô Tưởng: Ngoại đạo tu hành là để sanh lên 
Trời Vô Tưởng, sống lâu 500 đại kiếp. Khi ở đây, Ý 
Thức không khởi lên hiện hành. 

Nhập Vô Tưởng Định: Ngoại đạo tu hành để vào 
Định Vô Tưởng. Ở định này, Ý Thức không khởi lên 
hiện hành. 

Diệt Tận Định: Người tu định này, Sáu Thức Trước 
không khởi lên hiện hành. Nhiễm Tâm Sở của Thức 
Thứ Bảy cũng không khởi lên hiện hành. 

Thụy Miên: Ngủ say không mộng. Ý Thức không 
khởi lên hiện hành. 

Muộn Tuyệt: Thường gọi là Hôn Mê, y học gọi là 
Trạng Thái Vô Ý Thức. Trạng thái này là do sợ hãi 
quá sức, kích thích dữ dội, hoặc đau đớn vô cùng, thì 
Sáu Thức Trước không khởi lên hiện hành. Chỉ có 
Thức Thứ Bảy, Thức Thứ Tám luôn luôn tương tục, 
nên muộn tuyệt không phải là chết luôn, mà là, Thức 
Thứ Sáu không khởi lên hiện hành thôi. 


137. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Chương 9. 
GIẢI THÍCH CHÍNH XÁC VẺ DUY THỨC VÀ 
GIẢI ĐÁP NHỮNG VẤN NẠN. 


Tám Thức đã trình bày là tổng quát của Duy Thức 
Học, phán xét đại cương. Đó là giảng khái niệm cơ bản 
của Duy Thức Học, cho đến Ba Thức Năng Biến, có tất 
cả l6 Bài Tụng trong 30 Tụng văn. Giờ giảng ba bài 
tụng 17, 18, 19, với nội dung giải thích chính xác về Duy 
Thức và giải đáp những vấn nạn. Phần giải đáp lại chia 
hai mục: Duyên do Tâm Pháp Sanh Khởi và Duyên Do 
Hữu Tình Tương Tục. 

L Giải Thích Chính Xác Về Duy Thức: 


XE RH nà Độ CC. Thị chư thức chuyên biến 
2) BIPJr2 ZI Phân biệt sở phân biệt 
File f# Do thử bỉ giai vô 


đx — UJIiSt Cố nhứt thiết Duy thức 
Là các Thức chuyền biến 
Phân Biệt, Sở Phân Biệt 
Vì Đây, Kia đều không 
Nên tất cả: Duy Thức. 
Biện giải đúng nhất về Tụng Văn trên, như tiêu đề 
đã nêu. Câu đầu trong bốn câu trên là tiếp theo bài tụng 
mở đầu: Nó nương Thức biến ra, Năng Biến này có ba 


138. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


(Bỉ y thức sở biến, thử Năng Biến duy tam). Dùng hai 
câu: 
Là các Thức chuyên biến: 
Phân Biệt, Sở Phân Biệt 
để nói rõ lý do: Vạn pháp Duy Thức. Lại dùng hai câu: 
Vì Đây, Kia đều không 
Nên tất cả: Duy Thức. 
đề tổng kết, đối với Duy Thức, về lý do ấy. 

Trong Tụng Văn ở Tam Năng Biến nói rõ Tám Thức 
và từng Tâm Sở đều từ Kiến Phần, Tướng Phần của Tự 
Chứng Phần biến hiện. Chỉ có người ngoài vẫn còn truy 
vấn: Làm sao có thê biết vạn hữu trong Vũ Trụ đều được 
Thức biến hiện, mà không có sự tồn tại của Thật Ngã, 
Thật Pháp? Nhà Duy Thức giải đáp vấn đề này như sau: 
bằng bài tụng: 

ZRäm48#f' Thị chư thức chuyên biến 
2BIPf2)Zll Phân biệt sở phân biệt 
EHU,@&MfÍfR4 Do thử bỉ giai vô 


u—JIẾRY Có nhứt thiết Duy thức 


Thành Duy Thức Luận giải thích bài tụng này như 
sau: Thị chư Thức (là các thức) đã nói ở trước: Ba Thức 
Năng Biến và Tâm Sở của nó. Cùng với Năng Biến là 
hai phần Kiến, Tướng đặt tên là Chuyển Biến. Kiến Phần 
của Sở Biến, gọi là Phân Biệt, vì có thê nhận lấy tướng 
trạng. Tướng Phần của Sở Biến, gọi là Sở Phân Biệt, vì 


139. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


hiện ra cái được nhận lấy. Do lý lẽ chính xác này, cái 

Thật Ngã, Thật Pháp kia, rời xa cái Sở Biến của Thức, 

nhất định không thật có. Xa lìa Năng, Sở mà nhận lấy 

một vật gì thì không có riêng vật ấy, nên chẳng có Vật 

Thật, vì đã xa lìa hai tướng. Cho nên, tất cả hữu VI, VÔ VI, 

hoặc thật, hoặc giả đều không lìa Thức. 

Các thức chỉ Ba Năng Biến của Tám Thức (Kế cả 
Tâm Sở của từng thức). 

Chuyền biến là từ Thể Khởi Dụng. Từ Thức Thể biến 
hiện ra Kiến Phần của Năng Duyên và Tướng Phần của 
Sở Duyên. Kiến Phần của Năng Duyên là Năng Phân 
Biệt. Tướng Phần của Sở Duyên là Sở Phân Biệt. Lấy 
Kiến Phần của Năng Phân Biệt phân biệt Tướng Phần 
của Sở Phân Biệt. Đó là Phân Biệt cái Sở Phân Biệt 

Hai từ Chuyển Biến trong câu: “Thị chư Thức 
chuyên biến” có ba ý nghĩa: 

I) Nghĩa Biến Hiện: Sự chuyên biến của các Thức là 
nhờ chuyên mà có biến, nhờ biến mà có hiện. Đó 
cũng chính là từ Thức Thể biến hiện ra hai phần 
Kiến, Tướng. Kiến Phần là Năng Duyên, tức là Kiến, 
Văn, Giác, Tri (Thấy, Nghe, Hay, Biếp. Tướng Phần 
là Sở Duyên, tức là Căn Thân, Thế Giới với vô vàn 
Ngã Tướng, Pháp Tướng. 

2) Nghĩa Biến Dị: Biến là sanh khởi. Dị là không 
giống.Từ Tự Chứng Phần của Thức Thể sanh ra hai 
phần Kiến, Tướng. Hai phần này, khác với Thức 
Thể, nên nói là Biến dị. Lại nữa, hai phần Kiến, 
Tướng này thì Kiến Phần là Năng, Tướng Phần là 


140. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Sở. Năng, Sở đều là Thức Thể biến ra, nhưng Tác 

Dụng mỗi phần khác nhau, nên gọi là biến dị. 

3) Nghĩa cải chuyển: Là nói từ Thức Thể cải chuyển 
(thay đổi, chuyên biến) thành hai phần Kiến, Tướng. 
Nhưng có Ngã Tướng, Pháp Tướng rất nhiều thứ, từ 
đây có đủ ba loại ý nghĩa này, nên nói: Thị Chư Thức 
Chuyền Biến (là các Thức Chuyền Biến). 

Vì Đây, Kia đều không (Do thử bỉ giai vô) là Thử: 
chỉ Kiến Phần, Tướng Phần của Năng Duyên, Sở Duyên. 
Bỉ: chỉ Căn Thân, Thế Giới và Ngã Tướng, Pháp Tướng 
nhiều vô cùng. Nhưng những Ngã, Pháp này đều là sự 
Biến Hiện của Tâm Năng Biến. Mà Tâm Năng Biến, 
cũng chỉ là Tác Dụng của Thức Thể. Nhân đây, nếu trừ 
bỏ Thức này đi, thì không chỉ không có Ngã Tướng, 
Pháp Tướng của ngoại cảnh, cũng không có Kiến Phần, 
Tướng Phần của nội cảnh. Cho nên nói: Sự nhận thức 
của chúng ta về Thật Ngã, Thật Pháp của tất cả, chăng 
qua, là giả có của Nhân, Duyên hòa hợp, cũng chính là 
hai phần Kiến, Tướng Sở Duyên của Năng Duyên, mà 
thôi. Lìa xa hai phần Kiến, Tướng là không có sự tồn tại 
của Ngã, Pháp. Lìa xa Thức cũng không có sự tồn tại của 
hai phần Kiến, Tướng. Vì vậy, kết luận cuối cùng là: 


th &#® 
ti — UJNEiSt 


Do thử bỉ giai vô 
Có nhứt thiết Duy thức 


Vì Đây, Kia đều không 


141. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Nên tất cả Duy Thức. 

IỈ Duyên Do Sự Sanh Khởi Của Tâm Pháp. 
FR—UKãẰ Do Nhứt Thiết Chủng thức 
tin Như thị như thị biến 
em Dĩ triển chuyên lực cố 
4⁄12) BI Bỉ bỉ phân biệt sanh 

Do Thức Nhất Thiết Chủng 
Như thế như thế biến 

Vì do sức chuyền biến 

Các thứ phân biệt sanh 


Nhà Duy Thức giải thích bài tụng trên, dưới đây. 
Người ngoài lại nạn vấn rằng: Nếu chỉ có Thức, không 
có ngoại duyên, vì cớ gì sanh ra sự khác nhau nhiều vậy? 
Ý muốn nói rằng: Dựa theo những gì các nhà Duy Thức 
nói: Vũ Trụ vạn hữu chỉ là phân biệt, sở phân biệt của 
hai phần Kiến, Tướng; ngoài Thức ra, không có ngoại 
cảnh của Thật Ngã và Thật Pháp. Đã không có ngoại 
cảnh, vậy thì, cái Tâm Năng Phân Biệt, cuối cùng, duyên 
cái gì mà sanh ra? Như thế, thành ra, Phân Biệt không có 
Nhân sao? 

Đề giải đáp vấn đề này, nhà Duy Thức lại nêu lên bài 
tụng: 

Do Thức Nhất Thiết Chủng 
Như thế như thế biến 

Vì do sức biến chuyển 

Các thứ phân biệt sanh 


142. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Trong bài tụng trên, hai câu đầu nói rõ Nhân 
(Nguyên nhân). Câu thứ ba nó rõ Duyên. Câu thứ tư nói 
rõ chỗ tâm phân biệt được sanh ra. Thức Nhất Thiết 
Chủng Chỉ Thức Thứ Tám A Lại Da. Chúng là Chủng 
Tử (hạt giống), hạt giống của các pháp sắc và tâm, tiềm 
tàng trong Thức Thứ Tám. Chúng Tử là Công Năng của 
Thức Thứ Tám sanh khởi muôn pháp. Lấy Dụng theo 
Thẻ, nên gọi là Thức Nhất Thiết Chủng. Một câu: Như 
Thế Như Thế Biến. Biến là Chủng Tử tiềm ấn khởi lên 
Hiện Hành. Chủng Tử khởi Hiện Hành; Hiện Hành huân 
Chủng Tử thành ra Chủng Tử Mới. Chủng Tử mới lại 
khởi lên Hiện Hành, cho nên nói: Chủng Tử bổng sanh 
Hiện Hành. Hiện Hành huân chủng tử. Ba Pháp này xoay 
vòng, trợ giúp, Nhân, Quả cùng thời. Đây chính là: “Như 
thế, như thế biến”, cũng chính là Nhân của Tâm Phân 
Biệt sanh khởi. 

Vì do sức chuyên biến 
Các thứ Phân Biệt sanh. 

Triển chuyên là trợ giúp. Bởi Pháp không thể đơn 
độc khởi lên được. Một pháp sanh khởi, phải nhờ pháp 
khác trợ giúp. Chủng Tử Khởi Hiện Hành, thiết yếu, 
cũng phải nương Nhân, cậy Duyên. Bởi pháp hữu vi 
sanh khởi, phải dựa vào sự hòa hợp của Nhân, Duyên. 
Có Nhân, có Duyên ắt có quả được sanh ra. Vì lý do này, 
Duy Thức Học lập ra thuyết: 6 Nhân, 4 Duyên, 5 Quả. 
Thật ra, Nhân và Duyên không có gì khác biệt. Nhân tức 
là một của nhiều Duyên; Duyên cũng là Nhân của quả 
sanh ra. Chẳng qua, vì điều kiện quan hệ khi sanh khởi 
vạn pháp, Nhân, tương đối, là một điều kiện trọng yêu 


143. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


mà thôi. Do vậy, thuyết 6 Nhân, chỉ là một cách phân 
loại khác của 6 Duyên. Xin giới thiệu 4 Duyên như sau: 


l) 


2) 


3) 


Nhân Duyên: Là nhiều điều kiện quan hệ của sự vật 
sanh khởi, có đủ điều kiện của năng lực sanh ra quả. 
Kinh nói: Vì pháp hữu vi, chính nó tự hình thành nên 
quả, gọi là Nhân Duyên. Chỉ có Nhân không thể sanh 
ra quả. Thiết yêu, Nhân, Duyên đầy đủ mới sanh ra 
Quả. Đồng thời, Nhân Duyên của Duy Thức Học 
không giống như Nhân Duyên của Duyên Khởi 
thông thường. Duy Thức Học lấy Vạn Pháp Duy 
Thức đề lập luận. Vạn pháp sanh khởi đều là hậu quả 
của Chủng Tử Khởi Hiện Hành. Theo đây, bản thân 
nhân duyên của Duy Thức Học chính là Chủng Tử 
chứa trong Thức A Lại Da. Vì Chúng Tử sanh Hiện 
Hành mới có Vũ trụ vạn pháp. Nhưng pháp không 
thể đơn độc mà sanh khởi được. Chủng Tử sanh Hiện 
Hành cần đủ ba duyên: 

Đăng Vô Gián Duyên: Cựu dịch là Thứ Đệ Duyên 
tân dịch là Đăng Vô Gián, với ý nghĩa là: “dời đổi 
một cách âm thầm, liên tục không xen kẻ”. Đây là 
chỉ Tâm Thức Sanh Khởi của chúng ta. Niệm niệm 
sanh diệt, sát na không ngừng. Tâm Niệm trước mở 
đường cho Tâm Niệm sau, hướng dẫn cho Tâm Niệm 
sau sanh khởi. Niệm trước là Duyên của Niệm sau. 
Niệm sau cũng là Duyên của Niệm Trước, lần lượt 
sanh khởi, nên cũng gọi là Thứ Đệ Duyên 

Sở Duyên Duyên: Cựu dịch là Duyên Duyên. Đó là 
khi Tâm Thức níu kéo (phan duyên) với ngoại cảnh. 
Tâm Năng Phan Duyên này gặp Cảnh Sở Phan 


144. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Duyên mà có (sanh khởi), tức là lấy cảnh làm Sở 
Duyên của nó. Hai chữ Duyên trong “Sở Duyên 
Duyên” thì chữ duyên trước là Cảnh. Chữ duyên sau 
là một trong 4 duyên. Ngạn ngữ nói: 


đã H¿ùò 
/ù H®ãu 


Cảnh do tâm sanh 
Tâm do cảnh khởi 
Cảnh từ Tâm sanh. Tâm từ Cảnh khởi (có). 
Cảnh từ Tâm sanh là Pháp Cảnh, thuộc Tâm Pháp. 


Tâm từ cảnh khởi là Ngoại Cảnh, thuộc Sắc Pháp. Cả hai 
toàn là những thứ do Tâm Thức phan duyên (Tâm thức 
níu kéo với ngoại cảnh). 

4) Tăng Thượng Duyên: Tăng thượng có nghĩa như 


Tăng gia hoặc là tăng cường (thêm lên, mạnh lên). 
Khi một pháp sanh khởi phải có sự trợ giúp, nên 
cũng gọi là Trợ Duyên. Tăng Thượng Duyên có hai 
mặt: thuận lợi và tổn thương. Về thuận lợi thì có thể 
thúc đây một pháp sanh khởi hoặc một pháp trưởng 
thành gọi là “Dữ Lực Tăng Thượng Duyên” (thêm 
sức cho Tăng Thượng Duyên), không gây trở ngại 
cho một pháp sanh khởi hay một pháp trưởng thành, 
gọi là “Bất chướng Tăng Thượng Duyên” (không gây 
trở ngại cho Tăng Thượng Duyên). Về tổn thương: 
Đây là một pháp đối với một pháp khác gây ra trở 
ngại và tổn thương, như mưa móc là thuận lợi cho 
Tăng Thượng Duyên của cây, cỏ, nhưng sương và 


145. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


mưa đá là tốn thương của Tăng Thượng Duyên của 

cây, cỏ. 

Duy Thức Học lấy “vạn pháp Duy Thức” đề lập luận, 
lấy sự sanh khởi của tất cả pháp (sắc pháp, tâm pháp) 
đều là Quả của Chủng Tử khởi lên Hiện Hành. Do vậy, 
Chủng Tử là Nhân Duyên Gần Nhất của tất cả pháp. Lại 
nữa, Tâm Pháp sanh khởi cần có đủ 4 duyên: 

HI. Duyên Do Hữu Tình Tương Tục 


FHRãX<ã Do chư nghiệp tập khí 
=8 Nhị thủ tập khí câu 
hi S5\RL Tiền Dị thục ký tận 


@#&=ã Phục sanh dư quả thục 
Do các nghiệp Tập Khí 
Cùng hai Thủ Tập Khí 
Dị Thục trước dút rồi 
DỊ Thục sau lại sanh. 

Nhà Duy Thức đã giải đáp xong về nguyên nhân 
Tâm Phân Biệt sanh khởi. Ngoại nhân vẫn không thỏa 
mãn, lại hỏi nữa: Dù có Nội Thức, không có Ngoại 
Cảnh, do đâu mà có sanh tử tương tục? Loài hữu tình 
sống chết tương tục ở trong ba cõi sáu đường, là do 
nghiệp lực thiện, ác chiêu cảm. Nhưng nghiệp thiện, ác 
lại do ba căn lành: không tham, không sân, không s1 và 
các phiền não tham, sân si tạo thành. Sáu Thức Trước và 
Tâm sở tương ưng của nó duyên với ngoại cảnh thuận 
hay nghịch, mà có sự hoạt động tạo tác. Ý của ngoại 
nhân hỏi: Nếu chỉ có nội thức, mà không có ngoại cảnh, 


146. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


thì tâm thức duyên cảnh nào mà khởi Hoặc tạo Nghiệp, 
nêu không có Hoặc, Nghiệp, cái gì có thể làm cho sanh, 
tử tương tục? Quả thật như thế, há không phải là bỗng 
dưng sanh, tử mà không có nguyên nhân sao? 

Vì có ngoại nhân hỏi như thế, nhà Duy Thức Học 
giải đáp như sau: 

Do các nghiệp Tập Khí 
Cùng hai Thủ Tập Khí 
Dị Thục trước dứt rồi 
DỊ Thục sau lại sanh. 

Đây là trọng điểm của Tụng Văn này nói rõ sanh tử 
tương tục khởi lên từ Nội Nhân (nội thức), không quan 
hệ với Ngoại Cảnh. Sanh tử luân hồi sanh khởi ra từ tạo 
nghiệp. Nghiệp chính là kết quả của hành vi. Hành vi có 
ba: Thân, Miệng, Ý nhưng chủ đạo là Hành Vi của Ý. 
Xuất phát từ việc tạo tác của tâm sở tương ưng với Ý 
Thức, mà có vô vàn nghiệp Thiện, Ác (gọi là các 
nghiệp). Tập Khí là ngay khi tập nghiệp, một phần Tập 
Khí trở lại huân tập Tàng Thức, giữ lại một loại Công 
Năng của căn bản nghiệp. Công Năng này cũng gọi là 
Tập Khí, cũng là tên khác của Chủng tử. Gọi chung là 
chủng tử thiện hữu lậu và bất thiện hữu lậu, tức là các 
Nghiệp Tập Khí. Nghiệp xuất phát từ việc tạo ác của Tư 
Tâm Sở tương ưng với Sáu Thức Trước. Tư Tâm Sở 
cùng tương ưng thiện pháp thì tạo ra vô số nghiệp lành. 
Tư Tâm Sở cùng tương ưng các pháp thì tạo ra vô số 
nghiệp ác. Do chủng tử của nghiệp thiện, ác huân tập, 
gọi là Chủng Tử của Nghiệp, còn gọi là Hữu Chị Tập 
Khí. 


147. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Cùng Hai Thủ Tập Khí. 

Hai Thủ là Năng Thủ và Sở Thủ. Năng Thủ là Kiến 
Phần. Sở Thủ là Tướng Phần. Thủ là nhận giữ, đắm đuối. 
Hai Thủ này đều là một cách chấp trước (ôm chặt, đắm 
đuối). Chấp Kiến Phần là thật ngã. Chấp Tướng Phân là 
thật pháp, trãi qua thời gian lâu dài, trở thành Tập Khí. 
Sống, chết tiếp nối do từ Tập Khí. Tập Khí, đúc kết, có 
ba loại: Danh Ngôn Tập Khí, Ngã Chấp Tập Khí, Hữu 
Chi Tập Khí. Nghiệp Chủng Tử là huân tập của các 
Nghiệp Tập Khí, cùng với Hai Thủ Chủng Tử của Hai 
Thủ Tập Khí huân tập đồng thời chứa trong Thức A Lại 
Da. Tình huống dưới đây của Nghiệp Tập Khí và Nhị 
Thủ Tập Khí cùng chung có mặt, nên có sự sanh khởi 
của Quả Dị Thục. Trong lúc ấy, Hai Thủ Tập Khí sanh 
khởi Thân Nhân của Quả Dị Thục; Nghiệp Tập Khí sanh 
khởi Trợ Duyên của Quả DỊ Thục. Ý nghĩa của ba loại 
Tập Khí sẽ giải thích thêm sau đây: 

I1) Danh Ngôn Tập Khí: Danh Ngôn là Danh Xưng, Lời 
Nói. Loài hữu tình ở thế gian vì muốn biểu đạt tư 
tưởng, trao đổi ý kiến nên không thể thiếu danh 
xưng, lời nói. Huân Tập đã lâu thì trở thành tập khí. 
Một khi biểu thị ý nghĩa bằng ngôn ngữ, văn tự, gọi 
là biểu đạt danh ngôn. Một khi muốn phân biệt cảnh 
giới thì dùng danh ngôn miêu tả lại hình dung của nó, 
gọi là hiển cảnh sau danh ngôn. Hai loại này, mỗi thứ 
đều gọi là Chủng Tử được huân tập mà thành, chứa 
trong Thức Thứ Tám trở thành một loại Thế Lực 
đang tiềm phục. Đây là Thân Nhân Duyên sanh khởi 
các pháp. 


148. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


2) Ngã Chấp Tập Khí: Đây là một loại chấp trước có 
Thật Ngã. Ngã chấp có hai loại: Câu sanh Ngã Chấp: 
là vốn có cùng lúc sanh ra; Phân Biệt Ngã Chấp: là 
sau khi sanh do phân biệt mới có. Hai loại tập khí 
này, Thức Thứ Sáu và Thức Thứ Bảy đều có. Khởi 
nguyên từ Thức Thứ Bảy thường cùng với bốn phiền 
não, nên Thức Thứ Bảy là căn bản của tập khí ngã 
chấp. Tập Khí ngã chấp này là nhân của sanh, tử. 

3) Hữu Chi Tập Khí: Hữu Chi là I2 nhân duyên. Hữu 
Chi Tập khí là Nghiệp Tập Khí. Chi có nghĩa là 
Nhân, là Nhân của ba cõi hay chiêu cảm quả DỊ Thục 
trong tam gIới. 

Ba loại tập khí ở trên với Danh Ngôn và Ngã Chấp 
Tập Khí thuộc về Hai Thủ Tập Khí cảm Quả Đẳng Lưu; 
Hữu Chi Tập Khí chư Nghiệp Tập Khí cảm Quả Dị 
Thục. 

Câu 3. 4 của Tụng văn: 

Dị Thục trước dút rồi 
DỊ Thục sau lại sanh. 

Do Nghiệp Tập Khí và Nhị Thủ Tập Khí mà chiêu 
cảm sự sanh khởi của Quả DỊ Thục (tức là sự sanh tử, 
luân hồi của Thức A Lại Da), nhưng sẽ chấm dứt trong 
kỳ hạn của một sanh mạng. Do từ chủng tử của Nghiệp 
Tập Khí và Nhị Thủ Tập Khí huân tập mà thành, lại 
chiêu cảm Quả DỊ Thục ở đời sau. Như thế, cứ xoay vần 
sanh ra, chính là duyên do sanh tử tiếp nối của loài hữu 
tình. Hiện tại lấy 12 hữu chi của Hoặc, Nghiệp, Khổ để 
nói rõ tình hình sống chết tiếp nối của loài hữu tình: 


149. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


l) 


2) 


3) 


+ 


5) 


Chi Vô Minh: Vô minh là ngu si, là mờ tối, không 
sáng. Vô minh này cùng tương ưng với Thức Thứ 
Sáu. Chính nó tạo tác một cách ngu si những nghiệp 
thiện, ác. Là chi thứ nhất trong 12 duyên khởi. Tất cả 
đau khổ, phiền não của con người đều, từ đây, sanh 
ra 

Chi Hành: Hành có nghĩa là tạo tác, là hoạt động của 
ý chí mờ ám xuất phát từ vô minh. Đây chính là 
nghiệp, hậu quả của hoạt động ấy. Hai chỉ Vô Minh 
và Hành có thê giải thích Hoặc (sự mê mờ, chấp 
trước) của đời trước. 

Chi Thức: Thức là tác dụng của biểu biết, là chủ thể 
của tác dụng tỉnh thần, cũng là chỗ gởi gắm của 
nghiệp lực, là chủ thể luân hồi của sanh mạng. Chi 
này hoạt động thuộc ý chí tối tăm ở chỗ không có 
ánh sáng, nhận Thức thành Thai. Đây là mở đầu thời 
g1an của sanh mạng. 

Chi Danh Sắc: Danh Sắc là Ngũ Uấn, là Tinh Thần 
và Vật Chất (Tâm Thức và Sắc Thân). Sắc uấn là tứ 
đại: Đất, Nước, Lửa, Gió. Danh là bốn uẫn vô sắc: 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Đây là, sau khi, Thức Thứ 
Tám nhận (nạp) Thức trở thành Thai. Trong thai của 
mẹ, từ tinh trùng và trứng được hình thành, cho đến 
khi sáu căn chưa đầy đủ trở về trước gọi là Danh 
(trong vòng 35 ngày). Trong giai đoạn này, hình thể 
con người chưa đủ, tựa như cục thịt thừa (Tức nhục), 
nên gọi là Danh Sắc. 

Chi Lục Nhập: Nhập cũng gọi là Xứ, là sáu xứ bên 
trong của 12 xứ. Đó là sáu căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, 


150. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


6) 


1) 


8) 


Thân và Ý. Đây là từ Danh Sắc lớn lên thành thai có 
sáu căn đầy đủ. Xứ có nghĩa là sanh trưởng. Vì căn là 
chỗ nương tựa của Thức đề Thức được sanh ra. Thức 
của Chi Thứ Ba chỉ Thức Thứ Tám. Thức trong Lục 
Nhập chỉ Thức Thứ Sáu. 

Chi Xúc: xúc là tiếp xúc (đụng chạm). Sáu căn ở 
trong gặp sáu cảnh ở ngoài sanh ra Thức, gọi là Xúc. 
Đây là mở đầu của tác dụng nhận thức. Trẻ con mới 
sanh, bản tính vốn có chưa biểu hiện rõ ràng, tâm 
phân biệt thương, ghét còn chưa rạch ròi. Khi căn, 
cảnh gặp nhau sanh ra cảm giác lúc ấy không gọi là 
Thức mà gọi là Xúc. Kinh Phân Biệt Duyên Khởi 
nói: Sáu xúc: Thân xúc, Nhãn xúc, Tỷ xúc... cho đến 
Ý xúc là như thế. 

Chi Thọ: Thọ là nhận lấy, là cảm giác. Thọ có ba 
Thứ: Khổ Thọ, Lạc Thọ, Xả Thọ (không khổ, không 
vui). Nếu thêm Ưu và Hỷ thì có đến năm thọ. Trẻ sơ 
sinh theo năm tháng lớn dần, đã có tâm phân biệt, 
sáu thức gặp sáu cảnh, sẽ có cảm thọ khổ, vui, 
thương, ghét. Gặp khổ thọ thì chán ghét. Gặp lạc thọ 
thì ham thích, nhớ mãi không quên, rồi dẫn đến Chi 
Ái. Kinh Phân Biệt Duyên Khởi nói: Thọ có ba thứ: 
Lạc Thọ, Khổ Thọ, Không Khổ Không Lạc Thọ. 

Chi Ái: Ái là tên khác của Tham, cũng đồng nghĩa 
với dục. Trẻ nhỏ lớn lên thành người, sinh lý đã chín 
muổi, ham sắc đẹp, biểu hiện dâm dục. Đó là sự đòi 
hỏi của tính dục, đồng thời, tìm kiếm một cách mù 
quáng. Ham muốn chiếm hữu, mỗi ngày một lớn 
mạnh. Đại Thừa Nghĩa Chương nói: Tham nhiễm gọi 


151. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


9) 


là Ái. Kinh Niết Bàn nói: Năm dục gần gũi quen dần 
thì gọi là Ái. 

Chi Thủ: Thủ là cướp lấy, nắm giữ không bỏ. Kinh 
Thập Địa gọi yêu mến tăng lên là Thủ, lấy tham làm 
Thẻ, lấy Ái làm Duyên. Do tâm tham hừng hực, gặp 
năm trần: sắc, thỉnh, hương, vị, xúc với năm dục: tài, 
sắc, danh, thực, thùy tìm tòi khắp nơi, giữ lấy, không 
bỏ. 


10) Chi Hữu: Hữu là sự tồn tại của sanh mạng, là hậu 


quả của hành vi. Hữu cũng là Nghiệp. Do cảm thọ 
mà có thương, ghét (thọ duyên ái). Do thương, ghét 
mà cố giữ, bỏ (ái duyên Thủ). Mà, thủ chính là chiếm 
lấy, nắm giữ, chiếm hữu. Do chất chứa bao nhiêu 
nghiệp thiện, ác nên nghiệp lực dẫn đến quả khổ của 
thân kiếp sau. 


11) Chi Sanh: Hữu là Nghiệp. Đã có nghiệp nhân phải 


hình thành nghiệp quả (DỊ Thục quả). Nghiệp quả 
chính là Sanh. Cũng chính là Thức A Lại Da chịu sự 
dắt dẫn của nghiệp ở trong ba cõi, năm nẽo luân hồi. 


12) Chi Lão Tử: Nghiệp lực là nhân của sanh. Mà, Lão 


Tử chính là quả của sanh. Kinh Phật Thuyết Đạo 
Thiên có nói: “sự sống đã yếu đuối, biến đổi nên gọi 
là Lão. Cuối cùng sụp đồ nên gọi là Chết. Cảm nhận 
lại việc đã qua, nói năng buôn rầu nên gọi là Ưu Khổ 
(buồn khổ). Việc tới thúc bách thân thể, đó là khổ 
não. Trầm tư dĩ vãng không thôi nên gọi là bi. Phiền 
não ràng buộc nên gọi là não”. Chỉ sau khi chết 
nghiệp thức không mắt, vô minh vẫn còn. Bởi nghiệp 


152. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


lực dẫn đầu thai tái sanh, bắt đầu luân hồi của một 
sanh mạng khác. 
Mười hai chỉ Duyên Khởi trên, từ Nhân xa Quả gần 


và quan hệ nhân, quả đã thấm nhuằần hoặc chưa thấm 
nhuần. Các chỉ trước, sau liên hệ với nhau. Trong Duy 
Thức Luận tóm tắt thành bốn chi: Năng Dẫn Chi, Sở Dẫn 
Chị, Năng Sanh Chị, Sở Sanh Chi. 


l) 


2) 


3) 


4) 


Năng Dẫn Chi: Là hai chỉ Vô Minh và Hành. Do Vô 
Minh, đối với chân lý Tứ Đề, mờ tối, không biết gì, 
mà còn Hành động tạo tác các nghiệp, huân tập vào 
Thức Thứ Tám. Hay dẫn dắt, phát sanh: Chủng tử 
của năm quả: Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, 
nên gọi là Chi Năng Dẫn. Luận Thành Duy Thức nói: 
Chi Năng Dẫn là Vô Minh, Hành dẫn dắt năm loại 
quả: Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ. 

Sở Dẫn Chi: Hai chi Vô Minh, Hành là Chi Năng 
Dẫn. Từ đó sanh khởi năm Chi Sở Dẫn: Thức, Danh, 
Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ. Thành Duy Thức Luận 
nói: Chi Sở Dẫn là Bản Thức sanh năm chi đã dẫn 
thuộc Quả DỊ Thục ở đời sau. 

Năng Sanh Chi: Là ba chi: Ái, Thủ, Hữu sanh ra Quả 
Sanh, Lão Tử ở đời sau. Thành Duy Thức Luận nói: 
Chi Năng Sanh là Ái, Thủ, Hữu, vì sanh ra Sanh, Lão 
Tử ở đời sau. 

Sở Sanh Chi: Trong 12 Chị Nhân Duyên thì Chi Sở 
Sanh là năm chỉ: Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử dẫn dắt 
được sanh ra hai Chi Lão, Tử. Từ Thân Trung Hữu 
đến Sở Sanh về sau, đến trong bản hữu, tùy sự dài, 
ngắn của thọ mạng chưa suy giảm, thay đổi đều là 


153. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Chi Sanh. Ở giai đoạn suy giảm và thay đối, tùy theo 

thời gian thọ mạng, cả sắc và tâm đều suy nhược gọi 

là Lão. Thân hoại, mạng chung gọi là Tử. Luận 

Thành Duy Thức nói: Chi Sở Sanh thứ tư là Sanh, 

Lão, Tử vì cận sở sanh (gần với cái được sanh ra) là 

Ái, Thủ, Hữu. Nghĩa là từ thân trung hữu đến bản 

hữu, sự suy yếu và biến đổi chưa xảy ra, nên thuộc 

vào Chi Sanh. Đến lúc suy yếu, biến đổi gọi là Lão. 

Thân hoại mạng chung gọi là Tử. 

Mười hai Duyên Khởi trên: I0 Chi Trước là Nhân. 
Hai chỉ sau là Quả. Mười nhân, hai quả này chắc chăn là 
không cùng một đời. Nếu ước định đời quá khứ, hiện tại 
mà nói: thì mười nhân là ở đời quá khứ, hai quả là ở đời 
hiện tại. Nếu ước định đời hiện tại, vị lai mà nói: thì 
mười nhân là đời hiện tại, hai quả là đời vị lai. Đây gọi là 
Một lớp Nhân Quả trong Hai Đời. Phật Giáo Tiểu Thừa 
lấy 12 Chi Duyên Khởi chia thành Hai lớp Nhân Quả 
trong Ba Đời. Tức là chi Vô Minh và Hành là Nhân của 
Đời Quá Khứ. Năm chi: Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, 
Xúc, Thọ là Quả của Đời Hiện Tại. Đây là Một Lớp 
Nhân Quả. 

Ba chĩ: ÁI, Thủ, Hữu là Nhân của Đời Hiện Tại. Hai 
chi: Sanh và Lão Tử là Quả của Đời VỊ Lai. Đây là Một 
Lớp Nhân Quả nữa. 

Vô Minh (Hoặc), Hành (Nghiệp) của Quá Khứ và ÁI, 
Thủ (Hoặc), Hữu (Nghiệp) của Hiện Tại, đều là Hoặc, 
Nghiệp, là Nhân Năng Cảm. Năm chi Thức, vân vân của 
Hiện Tại đang chờ và hai chi Sanh, Lão Tử của VỊ Lai 
đều là Quả Khổ Sở Cảm. Đây cũng là Hai Lớp Nhân 


154. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Quả Trong Ba Đời. Vì loại nhân quả này bị hai Kiến 
Thường, Đoạn che khuất, nên sống, chết liên tục, luân 
hồi vô cùng. 


Chương 10. 
GIẢI ĐÁP NHỮNG VẤN NẠN TRÁI VỚI GIÁO 
LÝ: BA TỰ TÁNH VÀ BA VÔ TÁNH. 


Trong 30 bài tụng thì từ bài 20 đến bài 24 có nội 


dung nói về Tông Nghĩa Cơ Bản của Duy Thức: Ba Tự 
Tánh và Ba Vô Tánh. 


155. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Tam Tự Tánh là Biến Kế Sở Chấp Tánh, Y Tha Khởi 
Tánh, Viên Thành Thật Tánh. Ba Tự Tánh này là nghĩa 
căn bản tất cả pháp của Tông Duy Thức. Đời Đường, 
Tam Tạng Nghĩa Tịnh soạn Nam Hải Ký Quy Nội Pháp 
Truyện, có nói Tông Pháp Tướng lấy Ba Tánh làm gốc. 
Tông Pháp Tướng lấy Duy Thức làm Trung Đạo. Trung 
Đạo là làm sáng tỏ: Phi Không Phi Hữu, ngăn chặn: 
Thiên Không Thiên Hữu (chấp Không chấp Hữu). Người 
tu tập quán sát thật kỹ tất cả pháp: Không một pháp nào 
hoàn toàn Có, cũng không một pháp nào hoàn toàn 
Không, hoàn toàn là diệu lý của Trung Đạo. Ở đây, nếu 
quán sát trực tiếp thì đó là Tam Tự Tánh. Kinh Giải 
Thâm Mật, phẩm Nhất Thiết Pháp Tướng nói: Các pháp 
tướng tóm lược có ba thứ: Tướng Biến Kế Sở Chấp, 
Tướng Y Tha Khởi, Tướng Viên Thành Thật. Chữ 
Tướng ở đây trở thành chữ Tánh. 

Trong Ba Tự Tánh thì Tánh Y Tha Khởi là trung 
tâm. Các pháp đều nhờ vào nhân, duyên mà sanh khởi. 
Hữu tình là giả pháp do nhân, duyên hòa hợp mà có. Nếu 
nắm giữ đắm đuối, so đo toan tính hai pháp ấy vì ta nhận 
là Thật Ngã, Thật Pháp thì đó chính là Tánh Biến Kế Sở 
Chấp. Hữu tình đối với giả pháp của Y Tha Khởi, mà 
thấu rõ các pháp duyên khởi: Tánh Không của Duyên 
Khởi, các pháp đều không có thật tánh thì đó là Tánh 
Viên Thành Thật. 

Nói cách khác, Tánh Biến Kế Sở Chấp là hữu tình 
nương vào pháp Y Tha Khởi giả lập danh tướng mà sanh 
khởi. Đây vốn là vọng hữu (cái có sai lầm) của tâm thức 
loài hữu tình. Nhưng, đối với danh tướng giả lập ấy, hữu 


156. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


tình lại vướng mắc, suy tính. Đó là Tánh Biến Kế Sở 
Chấp. Tánh Y Tha Khởi nghĩa là các pháp là nhờ nhân 
duyên hòa hợp mà có. Như nước, đất, vân vân làm nên 
cái bình. Đó là giả do nhân, duyên hợp mà thành, bản 
thân của nó không có thê tánh, nên gọi là Y Tha (nhân 
duyên) khởi tánh (tánh do nhân duyên mà có). Tánh 
Viên Thành Thật, là Thể Tánh của các pháp y tha (nhờ 
vào nhân duyên), có đủ ba nghĩa Viên Mãn, Thành Tựu, 
Thật Tánh cũng là Thật tánh của Chân Như. Xin trình 
bày Ba Tự Tánh và Ba Vô Tánh sau đây: 

L Ba Tự Tánh 

I) Tánh Biến Kế Sở Chấp: 

Vọng tình của phàm phu đây rẫy những toan tính; 
vô vàn nhân duyên làm sanh khởi các pháp, rồi năm chặt 
cho là thật có. Gọi đó là Tánh Biến Kế Sở Chấp. Kinh 
Giải Thâm Mật, phẩm Nhất Thiết Pháp Tướng nói: Thế 
nào là Tướng (Tánh) của các pháp Biến Kế Sở Chấp? 
Gọi tất cả pháp là giả danh. Tự tánh của chúng khác 
nhau, cho đến ngôn thuyết cũng tùy theo đó mà nói năng. 

Tam Thập Tụng gọi là: 

Do các thứ Biến Kế, 
Biến Kế các thứ vật. 
Biến Kế Sở Chấp này, 
Nó không có tự tánh. 

Luận Thành Duy Thức, quyên §, giải thích bài tụng 
này như sau: Toan tính, lường liệu khắp cả, nên gọi là 
Biến Kế. Phẩm loại rất nhiều, nên gọi là Các Thứ (bỉ bỉ). 
Vì Năng Biến giả dối, phân biệt, tức từ các Thứ giả dối, 
phân biệt mới biến kế vô số vật sở biến kế. Vì lầm chấp 


157. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


tự tánh khác nhau các thứ Uấn, Xứ, Giới, hoặc Ngã, hoặc 
Pháp, gọi chung là Tánh Biến Kế Sở Chấp. Tự Tánh như 
thế, vì không có sở hữu, không thuận ý, không đúng lời 
dạy của Phật, nên suy cho cùng không thể được. 

Có hạng người, đối với sự vật ở thế gian đều cho là 
có thật, rồi lầm chấp năm uân, 12 xứ, 1§ giới là Thật 
Ngã, Thật Pháp. Do đó mà so đo, suy xét không thôi. 
Thật ra, tất cả đều do Thức Biến ra. Vì giả đối, sai lầm 
của loài hữu tình mà có muôn vàn sai khác như thế. Đó 
gọi là Tánh Biến Kế Sở Chấp. 

Mười đại luận sư trong Duy Thức Tông, đối với bài 
tụng trên, giải thích không giống nhau. Nan Đà chia 
Tánh Biến Kế Sở Chấp thành hai: Năng Biến Kế và Sở 
biến Kế. Hộ Pháp, An Huệ chia tánh này thành ba: Năng 
biến kế, Sở biến Kế và Biến kế sở chấp. Nan Đà lấy câu: 
Do các Thứ Biến Kế để chứng minh Năng Biến Kế; ba 
câu còn lại chứng minh Sở Biến Kế. Ý nghĩa câu: Biến 
Kế chủng chủng vật: Biến kế các thứ vật. Đó là Thật 
Ngã, Thật Pháp. Nhưng Hộ Pháp, An Huệ thì cho rằng 
câu đầu là Năng Biến Kế. Câu kế chứng minh: Cảnh của 
Biến kế sở chấp. Câu ba, bốn là nói Thật Ngã, Thật Pháp 
của Biến kế sở chấp, đều là pháp không có thể tánh. Sẽ 
nói rõ như sau: 

a) Năng Biến Kế: Là đối với Sở Biến Kế mà 

nói. Tam Thập Tụng nói: 
FH#)ERT 
Do bỉ bỉ Biến Kế 
là chỉ Thức Năng Biến Kế. 


158. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


EIIRERE 
Biến Kế chủng chủng vật 
là chỉ Cảnh Sở Biến Kế. Mà 


lÈšBã†T3 
H†+#&HR 
Thử Biến Kế sở chấp 
Tự tánh vô sở hữu 
tức là Tánh Biến Sở Chấp. Đối với Thức Năng Biến Kế, 
các nhà Duy Thức giải thích không giống nhau. Ngài Vô 
Trước thừa nhận Thức Thứ Sáu là Thức Năng Biến Kế, 
nên Luận Nhiếp Đại Thừa nói: Phải biết Ý Thức là Năng 
Biến Kế, vì nó có phân biệt. Ngài An Huệ thừa nhận cả 
Tám Thức đều có Tác Dụng của Năng Biến Kế. Ngài Hộ 
Pháp, Nan Đà thừa nhận chỉ có Thức Thứ Sáu, Thứ Bảy 
là Thức Năng Biến Kế. Trên tổng thê, cho thuyết này là 
chánh nghĩa. 

b) Sở Biến Kế: Pháp của Biến Kế Sở Chấp 
(pháp bị dính chặt bởi Biến Kế) là Tâm Thức 
phân biệt, giả dối, đối với cảnh Sở duyên so đo, 
xét nét tất cả, rồi phân biệt chấp là Thật Ngã, 
Thật Pháp. Sự sự, vật vật là cái bị phân biệt, tức 
là Sở Biến Kế. Thành Duy Thức Luận Thuật Ký, 
quyên 9, nói: Đây tức là ngoài tâm chẳng có 
pháp, tức là do có Tâm Thê Năng Biến Kế cho là 
có vật. Sở Biến Kế cũng không nói Ngoài Tâm 
Thức có Thật Cảnh, mà là đây là Tâm Năng Biến 
Kế, lầm cho rằng sự, vật ảo hóa ấy là Chân Thật. 


159. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


2) Tánh Y Tha Khởi: 

Chữ Tha trong từ Y Tha Khởi là chỉ cho Nhân 
Duyên. Tức là dựa vào nhân duyên mà muôn pháp sanh 
khởi, gọi là Y Tha Khởi Tánh. Kinh Giải Thâm Mật, 
Phẩm nhất thiết pháp tướng, nói: Thế nào là tướng của 
các pháp Y Tha Khởi, vì tất cả pháp từ Tánh duyên sanh 
nên: 

Cái này có nên cái kia có 
Cái này sanh nên cái kia sanh; 
vì từ Vô Minh duyên Hành, cho đến hợp thê đại khổ uấn. 

Duyên sanh tức là nhân Duyên Sanh. Nhân duyên có 
bốn: Nhân Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Sở Duyên 
Duyên, Tăng Thượng Duyên. Nói cách khác, Nhân 
Duyên là Chúng Tử của Thức Thứ Tám. Tam Thập Tụng 
nóI: 

tkftb46 BH lt 


2PBl#@&f£+ 

Y Tha khởi tự Tánh 

Phân biệt duyên sở sanh. 
Nghĩa: 

Y Tha khởi tự tánh 

Do phân biệt sanh ra 
Luận Thành Duy Thức, quyên 8, giải thích: các duyên 
được Tâm sanh ra, tâm và hai phần Kiến, Tướng được 
Thẻ sanh ra, hữu lậu, vô lậu đều Y Tha khởi lên. Vì 
nương vào các duyên ấy mới khởi lên được. Từ các 
duyên, ở đây, là chỉ cho bốn duyên. 


160. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Nhà Duy Thức dùng muôn pháp Duy Thức, ngoài 
Thức không có Cảnh mà lập luận, nên muôn pháp khách 
quan đều là ảo ảnh của các Tâm Thức chủ quan biến 
hiện. Luận Thành Duy Thức, quyền 8, nói: Các duyên 
được dẫn dắt bởi Tự Tâm, Tâm Sở rồi biến hiện ra cảnh 
giả dối, giống như ảo thuật, sóng nắng, cảnh trong mộng, 
bóng sáng, tiếng vang, trăng dưới nước biến hóa mà hình 
thành, không thật có mà dường như có. 

3) Tính Viên Thành Thật: 

Tính này không còn hai chướng phiền não, sở tri mà 
chân lý đã hiển lộ, cũng là thể tánh chân thật của các 
pháp. Tính này cũng gọi là Chân Như, Thật Tướng, Pháp 
Giới, Pháp Tánh thể đều giống nhau mà tên khác nhau. 
Là sự thành tựu tròn đầy Thật Tánh công đức của các 
pháp, nên gọi là Tánh Viên Thành Thật. Luận Thành 
Duy Thức nói: Hai Không đã hiển lộ hoàn toàn, thành 
tựu Thật Tánh của các pháp, gọi là Chân Như Bình Đẳng 
của tất cả cả pháp. Còn gọi là Thật tướng Chân Như, vì 
hai ngã đã vắng mặt. Vì tánh chất chân thật của các pháp 
được hiển thị, do đã đạt đến ngã không, pháp không. 
Chính đó là Tánh Viên Thành Thật. Tam Thập Tụng có 
nóI: 

EI57‡@ 


* 1ã R BỊI Tứ 
Viên thành thật ư bỉ 
Thường viễn ly tiền tánh 


Viên Thành Thật từ nó 


161. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Thường xa lìa tánh trước 


Cũng có thê nói: Khi Tánh Y Tha Khởi lìa xa Tánh 
Biến Kế Sở Chấp, đó chính là Tánh Viên Thành Thật. 
LH Ba Vô Tánh 
Ba Vô Tánh là Tướng Vô Tánh, Sanh Vô Tánh, 
Thắng Nghĩa Vô Tánh. Ba Vô Tánh này là dựa vào Ba 
Tự Tánh lập ra. Kinh Giải Thâm Mật, Phẩm vô tự tánh, 
nói: Các thầy phải lắng nghe thật kỹ, tôi vì các thầy giải 
thích mật ý tất cả pháp đều không có Tự Tánh, xưa nay, 
Tự Tánh không sanh không diệt, vắng lặng. Thắng Nghĩa 
sanh (sanh ra diệu lý sâu xa), phải biết Ta nương vào ba 
loại tánh của Vô Tự Tánh mà mật ý nói: Tất cả pháp đều 
Vô Tự Tánh, gọi là Tánh của Vô Tự Tánh, Tánh của 
Sanh Vô Tự Tánh, Tánh của Thắng Nghĩa Vô Tự Tánh. 
Ba Vô Tự Tánh như kinh văn đã nói trên, Thế Tôn 
Thích Ca vì loài hữu tình, đối với tất cả sự vật đều chấp 
vào tự tánh thật tại là có thật, vì phá trừ loại vọng chấp 
này, nên phương tiện mật ý nói: Tất cả pháp đều không 
có tự tánh. Dùng ba loại thuốc này đối trị ba loại bệnh 
vọng chấp, mà không đề cập đến pháp thê viên Thành 
Thật Tánh cũng không suông. Mật ý là ý tứ, không nói 
rõ ra. Nói cách khác, nói Ba Vô Tánh là không phải giáo 
lý liễu nghĩa. Tam Thập Tụng nói: 
R4 =l‡ Tức y thử tam tánh 
Vi =#4{# ,. Lập bi tam Vô tánh 


#2. Có Phật mật ý thuyết 


162. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


—UJ####. Nhút thiết pháp vô tánh 
Nghĩa: 
Là nương ba tánh này 
Lập ba Vô Tánh Kia 
Nên Phật mật ý nói 
Tất cả pháp vô tánh. 

Trình bày rõ về Ba Vô Tánh như sau: 

I) Tướng Vô Tánh: Đây là dựa vào Tánh Biến Kế Sở 
Chấp lập ra. Vì pháp Biến Kế Sở Chấp do giả danh 
lập ra, nên nói Tánh của Tướng Vô Tự Tánh. Bởi tất 
cả chúng sanh, vì tâm sai lầm đối với sự vật được 
nhân duyên sanh ra, so đo, toan tính về tướng Ngã, 
tướng Pháp rồi cho là có Ngã, Pháp. Chính vì vậy, 
mà thành ra có Ngã Chấp và Pháp Chấp, cũng tức là 
Tánh Biến Kế Sở Chấp. Pháp do Biến Kế Sở Chấp 
mà có, giống như thấy sợi dây nhằm là con rắn, rồi 
tâm thức nổi lên tướng của rắn. Tướng ấy không 
Thật Có, vì thế mà gọi là Tướng Vô Tánh. Tướng Vô 
Tánh, ở đây, nói: rõ thể tướng của Ngã và Pháp; nó 
giống như hoa trong gương, trăng dưới nước hư ảo, 
không thật. Nguyên nhân chúng sanh nhận là có thật 
ngã, có thật pháp, là vì giả danh của sự vật mà đặt ra, 
đồng thời, cũng không có thể tánh chân thật. Kinh 
Giải Thâm Mật nói: Này người nam lành! Sao gọi 
các pháp là Tánh của Tướng Vô Tự Tánh. Vì tướng 
Biến Kế Sở Chấp của các pháp. Vì lý do gì, đây là do 
giả danh đặt tên làm thành tướng, chẳng do tự tướng 
đặt tên thành tướng. Đó là lý do nói rõ Tánh của 
Tướng Vô Tự Tánh. 


163. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


2) 


3) 


Sanh Vô Tánh: Đây là dựa vào Tánh Y Tha Khởi lập 
ra. Tức là tất cả các pháp, do nương tựa vào nhân 
duyên mà sanh khởi, nên gọi là Tánh Y Tha Khởi. 
Pháp này dựa vào cái khác khởi lên, do nhân, duyên 
hòa hợp mà có, thì duyên khởi là Tánh Không. Tánh 
không có thật của nó có thể biết được. Trong ấy, 
càng không có Thật Thẻ, nên gọi là Sanh Vô Tánh. 
Kinh Giải Thâm Mật nói: Sao gọi là các pháp Sanh 
Vô Tự Tánh? Vì các pháp nương vào cái khác khởi 
ra tướng. Vì lý do gì? Tướng này do dựa vào sức 
mạnh của duyên khác, nên Có mà không phải Tự 
Nhiên Có. Đó là lý do nói: Tánh Sanh Vô Tự Tánh. 
Thắng Nghĩa Vô Tự Tánh: Đây là nương vào Tánh 
Viên Thành Thật lập ra. Tánh Viên Thành Thật tức là 
Chân Như. Chân Như là Viên (tròn), là Thường (luôn 
luôn có mặt), là Thật Tánh của tất cả Pháp Hữu VI. 
Đó là Lý Thể Tuyệt Đãi, Vĩnh Hằng, là sự hiển lộ 
của hai không ngã, pháp, tất nhiên không có Tự 
Tánh. Kinh Giải Thâm Mật nói: Lại có Tướng Viên 
Thành Thật của các pháp, cũng gọi là Tánh Thắng 
Nghĩa Vô Tự Tánh. Vì lý do gì? Tất cả các pháp, 
pháp không có Ngã Tánh gọi là Thắng Nghĩa, cũng 
gọi là Tánh Vô Tự Tánh. Đó là sự thật của các pháp 
thắng nghĩa, là sự hiển lộ của Tánh Vô Tự Tánh. Do 
nhân duyên này gọi là Tánh Thắng Nghĩa Vô Tự 
Tánh. 

Tông Duy Thức lập ra Ba Tự Tánh, Ba Vô Tánh có 


mục đích là hiển bày Duy Thức Trung Đạo của cái 
Không phải Không, Không phải Có. Mà căn cứ lý luận 


164. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


của Duy Thức Trung Đạo được thiết lập tại Biện Trung 
Biên Luận, ở hai bài tụng đầu: 


IE5=2PIE 
JàI— 8# 
IS“ 


JiM7RE k. 


tử h — 3Š 
3ÈFZ3E= 
#4 XE 


ZRIS4rh)š. 


Nghĩa: 


Hư vọng phân biệt hữu 
Ư thử nhị đô vô, 

Thứ trung duy hữu không 
Ư bỉ diệc hữu thử. 

Cố thuyết nhất thiết pháp 
Phi không phi bất không 
Vô hữu cập hữu cố 


Thị tắc khế trung đạo. 


Do giả dôi, sai lâm phân biệt nên có, 
Cả hai cái này đêu không, 


Trong ấy chỉ có không, 


Từ cái ây nên cũng có cái này. 


Nên nói tất cả pháp, 


Chăng phải không, chăng phải chắng không 


Vì có, không đều có, 
là hợp với Trung đạo 


Ý nghĩa hai bài tụng trên là Năng Thủ là sáu Thức: 
Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Sở Thủ là sáu cảnh: Sắc, 
Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp. Nhưng cả hai thứ này đều 
do sự phân biệt giả dối, sai lầm của thức mà có: Thực tế, 
cả hai đều không, Năng Thủ, Sở Thủ đều là không. 


165. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Nhưng ở trong cái không ấy, có là lấy sự phân biệt giả 
dối, sai lầm của Thức. Nhân đây, tất cả sự, vật, hữu vi, 
vô vi không phải là không có, nên gọi là chẳng phải 
không, cũng chẳng phải có. Vì vậy, gọi là chẳng phải 
chắng không. Chẳng phải không, chẳng phải chẳng 
không, đó là Trung Đạo. Luận Thành Duy Thức, quyền 
7, nói: 


#XIÈFẰ Ngã pháp phi hữu 
ZPjM2JEff Không thức phi vô 
ÑŒEfREfẰ Ly hữu ly vô 


#Š2'HÌš. Có khế trung đạo. 

Nghĩa: 

Ngã, Pháp chẳng phải có, 

Không Thức chăng phải không, 

Lầa có lìa không, 

Nên hợp Trung Đạo. 

Trung Đạo của Duy Thức có một đặc điểm. Đó là 
Kết hợp Ba Tự Tánh, Ba Vô Tánh tại nơi xuất phát. Nhà 
Duy Thức cho rằng: muôn pháp trong thế gian, trong tất 
cả sự vật, đều có Ba Tự Tánh. Trong tất cả sự vật, cũng 
đều có Ba Vô Tánh. Ba Tự Tánh là nói rõ có Chẳng Phải 
Không. Ba Vô Tánh là nói rõ Không Chẳng Phải Có. Đó 
là lý do, nhà Duy Thức phát huy Đạo Lý Tối Thượng của 
Duy Thức là quy về Trung Đạo Phi Không Phi Hữu. 
Trung Đạo của Duy Thức có hai nghĩa: 
I1) Trung Đạo có đủ trong từng tánh của ba tánh: Trung 

Đạo của Duy Thức đặt cơ sở để Kiến lập là Ba Tánh 


166. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


2) 


và Ba Vô Tánh. Tức là mỗi một pháp trong tất cả 
pháp đều có đủ hai nghĩa Phi Không, Phi Hữu (chẳng 
phải không, chẳng phải có). Đó, tức là Tánh Biến Kế 
Sở Chấp, về tình có lý do nói Chăng Phải Không; về 
lý có lý do nói Chẳng Phải Không Có. Tánh Y Tha 
Khởi, như ảo nên Chẳng Phải Có; diệu hữu nên 
chăng phải Không. Vì lẽ này, bất cứ pháp nào cũng 
có đủ ba tánh chăng phải không, chẳng phải có, trung 
đạo. Ba tánh này đều có đủ Trung Đạo, cũng gọi là 
Một Tánh Trung Đạo. 

Ba Tánh Đều Hướng Về Trung Đạo: Cũng là dựa 
vào trên ba tánh Biến, Y, Viên lập ra. Ở trong ba 
tánh, Tánh Biến Kế Sở Chấp là sự phân biệt giả dối, 
sai lầm về nhân, ngã, tỏ rõ các pháp sai lầm của tình 
thì có, lý thì không xuất phát từ tình thức không đúng 
đắn. Tánh Y Tha Khởi thì nương dựa vào nhân 
duyên sanh khởi, tuy không có Thê Tánh, mà vẫn có 
Tướng Dụng. Đây là pháp giả có của giả hữu, Thật 
Vô (giả có thật không). Tánh Viên Thành Thật là Thể 
Tánh của các pháp. Đây là thật pháp của thật hữu 
tướng vô (thật có tướng không). Nguyên nhân, trong 
ba tánh, Biến Kế Sở Chấp là Không; Y Tha, Viên 
Thành là Có. Không, Có: hướng về nhau là chăng 
phải không phải có. Mà là Trung Đạo của Chân 
Không Diệu Hữu cùng từ đây được thành lập. Tên 
Ba Tánh hướng về Trung Đạo này, cũng gọi là Nhất 
Pháp Trung Đạo (một pháp Trung Đạo). Ba Tánh là 
căn bản lập luận của Tông Duy Thức. Tông Duy 
Thức lấy Tất Cả Không Lìa Tâm làm nghĩa lý. Luận 


167. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


3) 


Thành Duy Thức, quyền 8, nói: Ba Loại Tự Tánh đều 
là pháp không ha Tâm, Tâm Sở. Vì Tâm, Tâm Sở và 
những gì được Biến Hiện đều do nhiều duyên sanh 
ra, giống như ảo thuật chẳng phải có mà dường như 
có. Những kẻ ngu sI, lầm lạc, tất cả đều gọi là Tánh 
Y Tha Khởi. Kẻ ngu, do đây, chấp chặt có Ngã, có 
pháp. có không, một khác, cùng không cùng, vân 
vân. Như bóng dáng hoa đóm giữa hư không, chăng 
có tánh, tướng. Tất cả đều gọi là Bị Vướng Mắc do 
Biến Kế (Biến Kế Sở Chấp) khởi lên từ Y Tha. Ngã, 
Pháp bị chấp ấy đều không. Cái không này làm hiển 
lộ Chân Tánh của các Thức. Đó là lý do Ba Tánh này 
không ha Tâm, Tâm Sở và hiện tượng. 

Giải Thích vấn nạn trái với giáo nghĩa: 

Ei®#BRT Do bỉ bỉ Biến kế 
YRRIREEW Biến kế chủng chủng vật 
IÈšBã†Pfi% Thử Biến kế sở chấp 


am: Tự tánh vô sở hữu 


1kftb tu H†# Y tha khởi tự tánh 
2 Blf&'ï%+ Phân biệt duyên sở sanh 
BJB]N Viên thành thật ư bỉ 


*g 1ã ñữ HỊ L£ Thường viễn ly tiền tánh 


1, 88‡k4tb Có thử đữ Y tha 


168. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


3PS3F2S Phi dị phi bất dị 
12% Như vô thường đẳng tánh 


3F:2^R #@ Phi bắt kiến thử, bỉ 
Nghĩa: 
Do các thứ Biến Kế, 
Biến Kế các thứ vật, 
Biến Kế sở chấp này, 
Nó không có tự tánh. 


Y Tha Khởi Tự Tánh, 
Do Phân Biệt sanh ra 
Viên Thành Thật từ nó 
Thường xa lìa tánh trước. 


Nên nó và Y Tha, 
Chăng phải khác mà khác, 
Như tánh vô thường thảy, 
Thấy đây mới thấy kia. 

Ba bài tụng trên nói rõ về Ba Tự Tánh. 


R4 =l‡ Tức y thử tam tánh 
ÍW=#4W# Lập bi tam Vô tánh 

it Có Phật mật ý thuyết 

—ÙUJ####. Nhút thiết pháp vô tánh 


169. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


1JJRI}H#&ÍEf Sơ tức Tướng vô tánh 
XX#&H“A# _ Thứ Vô tự nhiên tánh 
6HiÃBERỀI Hậu do viễn ly tiền 


Pfl#3+‡# Sở chấp ngã pháp tánh 
Nghĩa: 
Tức nương ba tánh này, 
Lập ba Vô Tánh kia, 
Nên Phật mật ý nói: 
Tất cả Pháp Vô Tánh. 


Trước là Tướng Vô Tánh, 
Kế, Vô Tự Nhiên Tánh, 
Sau, do lhìa tánh trước, 

Là Tánh Chấp Ngã, Pháp. 


Phần trên đã nói rõ Ba Tam Tự Tánh, Ba Tam Vô 
Tánh. Ở đây, dựa vào Tụng Văn, giải đáp vấn nạn đi 
ngược lại với giáo nghĩa. Trước giải đáp: Nếu không có 
cảnh, thì ba loại Tự Tánh mà giáo nghĩa nói không thể 
thành lập được. Kế đến giải đáp: Nếu không có Thức, thì 
ba loại Vô Tánh mà giáo nghĩa nói không thể thành lập 
được. 

Giải đáp vấn nạn ngược lại với giáo nghĩa là giải 
thích thắc mắc ngược lại với giáo lý của người ngoài. 
Vấn nạn là sự chất vấn của người ngoài. Sau vấn nạn ấy, 
người ngoài tiếp tục hỏi: Như nhà Duy Thức nói: Chỉ có 
Thức Bên Trong, Không có cảnh bên ngoài. Nếu như 
thế, thì một tánh y tha khởi đủ rồi, sao trong Thánh Giáo 


170. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


nói nhiều đến Ba Tự Tánh? Nhà Duy Thức trả lời: Phải 
biết Ba Tự Tánh cũng không lìa Thức. Tại sao? Nhà Duy 
Thức dùng ba bài Tụng trong năm bài Tụng trên để trả 
lời. Hai bài Tụng đầu giải thích Ba Tánh. Ba câu đầu của 
bài Tụng kế nói rõ: Tính chất không phải một không phải 
khác của Ba Tánh. Câu cuối nói rõ tuần tự chứng đắc Y 
Tha, Viên Thành. Hai bài Tụng sau nói rõ Ba Vô Tánh. 
Xin giải thích như sau: 

l) Do các thứ Biến Kế, Biến Kế các thứ vật, Biến Kế 

Sở Chấp này, nó không có Tự Tánh. 

Bài Tụng này nói rõ sự phân biệt hư vọng của Năng 

Biến Kế. Biến Kế là so đo, toan tính tất cả cảnh gIỚI, 

lại còn so sánh, suy luận về Ngã, Pháp. Các thứ (bi 

bị) là các loại của Tâm Năng Biến Kế rất nhiều, nên 
nói là bỉ bi. Các thứ vật (chủng chủng vật) là cảnh 
của Biến Kế vượt trội, như thật ngã, thật pháp, vân 
vân. Nhưng ngã, pháp này là của Biến Kế Sở Chấp, 
song không thật có thê tánh, nên nói: 

Biến Kế Sở Chấp này, 

Nó không có Tự Tánh. 

2) 

Y Tha Khởi Tự Tánh, 

do phân biệt sanh ra. 

Chữ “Tha” trong Y Tha Khởi là chỉ cho Nhân 
Duyên. Đó là nói các pháp Sắc, Tâm nương tựa vào nhân 
duyên mới sanh khởi được, nên gọi là Y Tha Khởi. Nhân 
duyên sanh khởi các pháp sắc, tâm có bốn: Thân Nhân 
Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Sở Duyên Duyên, Tăng 
Thượng Duyên. Sắc pháp sanh khởi phải nhờ hai loại 


171. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


duyên: Thân Nhân Duyên (Nhân Duyên gần) và Tăng 
Thượng Duyên. Tâm pháp sanh khởi phải có đủ bốn 
duyên mới có thể hiện hành. Do đây, nói các pháp Sắc, 
Tâm sanh khởi và hai phần Kiến, Tướng do Tâm Thể 
khởi lên đều là Tánh của Y Tha Khởi. Từ “Phân Biệt” 
tức là phân biệt hư vọng (phân biệt hư dối và sai lầm), 
cũng chính là các pháp tạp nhiễm, hữu lậu. Còn có nghĩa 
“Phân Biệt” tức là tên khác của Duyên Iự, là các pháp y 
tha từ tâm, tâm sở phân biệt và các duyên mới sanh ra 
được. Cái mà Duy Thức gọi là: Biến hiện bởi Duy Thức, 
sanh ra nhờ các Duyên. 

3) 


I7 


đã }R ñH BỊ TẾ 
Viên thành thật ư bỉ 
Thường viễn ly tiền tánh 

Nghĩa: 

Viên Thành Thật từ nó, 
Thường xa lìa tánh trước. 

Ba chữ Viên Thành Thật có nghĩa là viên mãn, thành 
tựu, chân thật. Chỉ được gọi là Viên Thành Thật, không 
phải ngoài Y Tha Khởi, có một Viên Thành Thật riêng 
biệt. Mà là tại Y Tha khởi lên các pháp, luôn luôn lhìa xa 
Biến Kế Sở Chấp, thì Viên Thành Thật liền xuất hiện. 
Trái lại, nếu từ Y Tha khởi lên vô số chấp trước về Thật 
Ngã, Thật Pháp, thì đó là Biến Kế Sở Chấp. 

4) 


ti J,E{kfb 


172. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


3FS3FS 
1u 35 Slt 


Có thử dữ Y tha 
Phi đị phi bất dị 
Như vô thường đẳng tánh 
Nghĩa: 
Nên nó và Y Tha, 
Chăng phải khác mà khác, 
Như tánh vô thường thảy. 
Trọng điểm của ba câu Tụng văn này, là nói rõ giữa 
Y Tha Khởi và Viên Thành Thật cái lý “Chăng Phải 
Khác” mà là “Khác”. Bởi vì Tánh Viên Thành Thật, dĩ 
nhiên, là từ Y Tha khởi lên các pháp, lìa xa Biến Kế Sở 
Chấp ở trên, nhưng không thê nói hai tánh này là “Khác 
nhau”. Chỉ vì giữa hai tánh ấy cũng chẳng phải là 
“Không khác”. Vì cớ gì? Như trong kinh thường nói: vô 
thường, vô ngã. Sắc pháp là vô thường, cho đến Thọ, 
Tướng, Hành, Thức cũng là vô thường. Pháp Tánh vô 
thường này có mặt khắp tất cả pháp. Do vậy, Vô Thường 
và Tất Cả Pháp thì “Không khác”. Căn cứ vào tổng 
tướng mà nói, tuy, không khác. Nhưng vạn pháp đều có 
tướng khác nhau của nó. Tổng tướng, biệt tướng hoàn 
toàn không giống nhau, nên còn nói là “Chẳng phải 
không khác”. Bởi thế, Y Tha Khởi và Viên Thành Thật, 
nếu nói là “Khác”, lìa bỏ Y Tha Khởi thì không thê biêu 
hiện pháp Tánh của Viên Thành Thật. Nếu nói “không 


173. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


khác”, như thế, Viên Thành Thật giống Y Tha Khởi, thì 
pháp sanh, diệt không sao thành được. 
5) 
3:23 
Phi bất kiến thử, bỉ 
Thấy đây mới thấy kia. 

Câu này của Tụng Văn là minh chứng thấy Y Tha 
Khởi trước, Viên Thành Thật sau. Chữ “đây” chỉ Y Tha 
Khởi, chữ “Kia” chỉ Viên Thành Thật. Chữ “Thấy” là 
thấy rõ ràng qua thê nghiệm. Nghĩa là chứng Kiến Tánh 
Viên Thành Thật Kia thì mới có thể thấy được Y Tha 
Khởi này. Nói cách khác, trước dùng quán trí (căn bản 
trí) của hai không Ngã, Pháp chứng Kiến Viên Thành 
Thật. Lúc này đã đoạn trừ hai chấp Ngã, Pháp (Biến Kế 
Sở Chấp), mới đến (bằng Hậu Đắc Trí) liễu đạt Y Tha 
Khởi như ảo, như hóa. Luận Thành Duy Thức nói: 
Không thể không chứng Kiến Tánh Viên Thành Thật, 
mà, có thể thấy được Tánh Y Tha Khởi này. 

6) 


#JJRII}JH#&Í#f. Sơ tức Tướng vô tánh 
X&#Äl#_ Thứ Vô tự nhiên tánh 
6HiÃBERBT Hậu do viễn ly tiền 
Pflif3#*f. Sở chấp ngã pháp tánh 
Nghĩa: 
Trước là Tướng Vô Tánh, 


Kế, Vô Tự Nhiên Tánh, 
Sau, do lìa Tánh trước, 


174. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


là Tánh Chấp Ngã, Pháp. 
Câu: Sơ tức Tướng Vô Tánh là nương vào Tánh Biến 

Kế Sở Chấp lập ra. Biến Kế Sở Chấp chỉ là vọng tình 
suy diễn, lại không có Thể Tánh của Thật Tại. Giống 
như không hoa, chỉ hiện ra khi mắt bị bệnh, thật ra, Thể 
Tướng của nó không có. Thứ Vô Tự Nhiên Tánh, cầu 
này dựa vào tánh Y Tha Khởi lập ra. Y Tha khởi ra các 
pháp, do nhiều duyên hợp lại mà sanh ra. Phải cần 
Duyên mới sanh được, thì Duyên Sanh là Tánh Không, 
nên gọi: Sanh Vô Tánh. Hai câu: 

Sau, đo lìa tánh trước, 

là Tánh Chấp Ngã, Pháp. 
là dựa vào Tánh Viên Thành Thật lập ra. Đó tức là 
Thắng Nghĩa Vô Tự Tánh. Viên Thành Thật Tánh là 
tánh lìa xa Biến Kế Sở Chấp ở trước (hai chấp Ngã, 
Pháp), nên chân lý đã được hiển lộ. Chân lý này lìa tất cả 
Tướng, hoàn toàn là Không, nên gọi là Vô Tự Tánh.Vô 
Tự Tánh tức là Tánh Không, cũng gọi là Không Tánh. 
Đó là Không Tánh cũng chính là Chân Như. 


175. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Chương II. 
MINH DUY THỨC TÁNH: CHÂN NHƯ. 


Trong cách phân chia 30 Bài Tụng Duy Thức, thông 
thường chia ba phần Tướng, Tánh, Vị. Và theo đó để 
giảng giải 24 bài Tụng văn đầu: Nói rõ Duy Thức 
Tướng. Bài Tụng thứ 25: Nói rõ Duy Thức Tánh. Bài 
Tụng thứ 26 đến bài tụng 30: Nói rõ Duy Thức Vị. Bây 
giờ, 24 bài Tụng Văn Đầu nói rõ Duy Thức Tướng. Từ 
bài tụng thứ nhất đến bài tụng thứ 10 đã giảng xong. Sắp 
sửa, giảng bài tụng thứ 25: Nói rõ Tánh của Duy Thức. 
Bài tụng ấy là: 

lÈšÄ‡lXÃ Thử chư pháp thắng nghĩa 
7RRIEB# Diệc tức thị Chân như 
31B. Thường như kỳ tánh cố 


BIIIEf#fE‡‡. Tức Duy thức thật tánh. 
Nghĩa: 
Các pháp Thắng Nghĩa này, 
Cũng tức là Chân Như, 
Vì tánh nó Thường Như, 
tức Thật Tánh Duy Thức. 
Gọi Duy Thức Tánh là Thắng Nghĩa của các pháp. 
Tức là hai câu cuối của bài tụng trên của Tánh Viên 
Thành Thật: 


176. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


# H)ãñÃP BI 
Pi#)**. 
Hậu do viễn ly tiền 
Sở chấp ngã pháp tánh. 
Nghĩa: 
Sau, đo lìa tánh trước, 
là Tánh chấp Ngã, Pháp. 

Nhưng Tánh Viên Thành Thật, cũng là Thật Tánh 
của Duy Thức. Đồng thời, cũng là Chân Như. 

Chân Như trong Phật pháp, là chân lý Tối Cao. Tu 
tập Duy Thức Hạnh theo Tông Duy Thức, trãi qua ba A 
Tăng Kỳ Kiếp, gồm có 5 vị, 4l bậc, tích lũy vô lượng 
phước đức và trí huệ, không ngoài dứt sạch 2 chấp, 2 
chướng, chứng được hai Không Ngã và Pháp, chuyên 
Thức Thành Trí, kết hợp với Chân Như, chứng được quả 
siêu việt đại Bồ Đề và Niết Bàn. Chúng ta sẽ thảo luận 
về Chân Như này, cứu cánh như thế nào. 

Từ trước đến nay, nếu giảng sơ lược Thật Tánh của 
Duy Thức: Chân Như, có đến vài trăm chữ có thê dùng 
để giảng giải rõ ràng. Nhưng chỉ có khái niệm Chân Như 
này chiếm vị trí trọng yếu trong Phật pháp. Từ tính chất 
đặc biệt này, nên giảng thật kỹ lưỡng về Chân Như 
L Chân Như và Duyên Khởi. 

Chân Như tiếng Phạn là Bhuta Tathata, là Khái niệm 
chân lý cao nhất trong Phật Giáo. Cần phải nghiên cứu 
Chân Như, trước hết, phải từ Duyên Khởi mà Đức Phật 
đã chứng ngộ. Duyên Khởi còn gọi là Duyên Sanh, đó là 
nói tắt, nói đủ là Nhân Duyên Khởi hoặc Nhân Duyên 


177. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Sanh. “Lương Bí Sớ” nói: Nói duyên sanh thì Duyên là 
nhiều duyên; Sanh là khởi lên, đều theo duyên sanh. 
Duyên Sanh chính là Duyên Khởi. Nói đủ là Nhân 
Duyên Sanh. Nhân có nghĩa là tạo ra, cũng có nghĩa là 
chính nó sanh ra. Luận Đại Tỳ Bà Sa nói: Tạo ra nhân 
duyên. Đại Thừa Nghĩa Chương nói: Nghĩa của Thân 
Sanh (chính nó sanh ra) coi là Nhân Như Thế muốn nói 
rằng từ Nhân có thể dẫn đến Quả - Nhân là Năng Sanh. 
Quả là Sở Sanh. Từ đó mà Duyên Sanh và Duyên Khởi 
có thêm ý nghĩa khác biệt. Luận Du Già Sư ĐỊa, quyền 
56, nói: Nhân gọi là Duyên Khởi. Quả gọi là Duyên 
Sanh. 

Duyên Khởi, tiếng Phạn: Pratityasamutpady, có 
nghĩa: từ cái kia, cái này quan hệ mà có Sanh Khởi, Tồn 
Tại. Sở dĩ kinh điển nguyên thủy (Tạp A Hàm các kinh 
293, 297) thường nói: 


IBi@B Thử hữu cố bỉ hữu 
#4: Thử sanh cố bi sanh. 


Ifã{(f Thử vô có bỉ vô 


IÈWid2i&Ä. Thử diệt có bỉ diệt. 


Nghĩa: 
Cái này có nên cái kia có 
Cái này sanh nên cái kia sanh. 


178. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Cái này không nên cái kia không, 
Cái này diệt nên cái kia diệt. 


Loại quan hệ này, là quan hệ nương nhau, tồn tại 
trong sự đối đãi, có hai loại: Quan hệ sinh tồn đồng thời; 
quan hệ sinh tồn khác thời. Quan hệ sanh tồn khác thời , 
tức là Thử sanh cố bỉ sanh. Thử là Nhân. Bi là Quả. 
Quan hệ sanh tồn đồng thời, tức là Thử hữu cố bỉ hữu. 
Thử là Chủ. Bỉ là Tòng (đi theo). Nhưng Nhân Quả Chủ 
Tòng này cũng không tuyệt đối. Có nghĩa, loại nhân quả 
này có thê thay đổi vị trí. Cho nên trong Tạp A Hàm, 
Kinh số 469, nói: 

Ví như ba cây lau, dựng lên ở khoảng trống. Nhờ 
nương tựa lẫn nhau mà chúng đứng thăng được. Nếu bỏ 
một cây, hai cây không sao đứng được. Nếu bỏ hai cây, 
một cây cũng không thê đứng được. Nương tựa lẫn nhau 
mới đứng thắng lên được. Thức duyên Danh, Sắc cũng 
giống như thế. Nương tựa vào nhau mới sanh trưởng 
được. 

Loại quan hệ này là quan hệ đối đãi, nương nhau tồn 
tại. Đó chính là Duyên Khởi. Duyên của Duyên Khởi là 
điều kiện mỗi loại sự, vật sanh khởi, tồn tại. Trong vũ 
Trụ không có một cá thể nào cô lập mà tồn tại được, 
cũng không có sự, vật nào không luôn luôn biến đổi. 
Những quan hệ và biến đổi này, chắc chắn có điều kiện 
nhất định, mới có thê sanh khởi, tồn tại, đổi thay, hoại 
diệt. Do đó, có thê nói: “các pháp do nhân duyên sanh, 
pháp diệt nhân duyên diệt”. Nhân là điều kiện chủ yếu. 
Duyên là điều kiện thứ yếu. 


179. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Duyên Khởi có hai loại quan hệ đối đãi của nó là 
Thời Gian và Không Gian. Từ thời gian mới có quan hệ 
trong khi quan sát sự, vật. Đó là quan hệ trước nhân, sau 
quả. Từ không gian mới có quan hệ quan sát sự, vật lúc 
này ở chỗ này, lúc khác ở chỗ kia. Đó là quan hệ đối đãi 
kia, đây. “Thử sanh cố bỉ sanh” là quan hệ thời gian. 
“Thử hữu cố bỉ hữu” là quan hệ không gian. Đời sau, 
Phật giáo phát triển, không có gì quan trọng hơn Duyên 
Khởi. Căn bản giáo lý của Phật Giáo là Duyên Khởi. 
Nhưng chỉ xem trọng quan hệ duyên khởi nhân quả về 
thời gian khá rõ ràng; mà lại không để ý quan hệ duyên 
khởi tương đãi về không gian. VỀ sau, mối quan hệ này 
được gọi là Thật Tướng (Dharmata). Thật Tướng, tức là 
bản tánh tất cả sự vật chân thật, thường còn, bất biến. Đó 
là Chân Lý Bình Đẳng, Tối Cao. 

Thật ra, ý nghĩa chính của Duyên Khởi là cứu xét về 
Thật Tướng. Bồ Tát Long Thọ xuất thế, xem kỹ thuyết 
của Tiểu Thừa Hữu Bộ là “Pháp Thể Thật Hữu”, nên nêu 
lên khái niệm “Không”, được gọi là: 


N#ãmm+» 
‡ ñn HỊ XE 2, 
Nhân duyên sở sanh pháp 
Ngã thuyết tức thị không. 
Nghĩa: 
Các pháp được nhân duyên sanh ra 
Ta nói vốn là Không. 


180. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Không chính là Thật Tướng của các pháp. Bởi vì 
trong Vũ Trụ, không có một sự, vật nào vĩnh hằng, bất 
biến, mà là do nhân tố, điều kiện tập hợp lại mới có sự 
tồn tại sanh khởi, nên có đủ bốn tướng Thành, Trụ, Hoại, 
Diệt. Duyên hợp lại thì thành. Duyên tan rã thì Diệt. Đó 
là Vô Thường. Đã là sự tồn tại sanh khởi là do nhân tố, 
điều kiện hợp lại; nên sự tồn tại ấy không có Tự Tánh 
độc lập (tức là định tánh). Sự tồn tại không thê tự mình 
quyết định. Đó là Vô Ngã. Nói cách khác, sự vật sanh 
khởi là do nhiều điều kiện quan hệ; còn chính nó không 
có một chủ thê cố định nào cả. Vì thế nên Vô Ngã. Khi 
điều kiện quan hệ phát sanh biến hóa, ấy là một pháp, 
đúng lúc, thay đổi hoặc hoại diệt. Vì thế nên Vô Thường. 
Mà bản tánh của Vô Thường , Vô Ngã là Không, tức là 
Tánh Không hoặc Không Tánh. Nhưng, trong pháp 
duyên khởi đã chứa đựng không tánh, vì thế nên nói 
Duyên Khởi Tánh Không. 

Thật tướng, đó là bản tánh chân thật, thường còn, bất 
biến của tất cả sự, vật; cũng là Chân Như. Tức là nói, từ 
duyên khởi sanh ra các pháp, tất cả pháp đều chờ đủ 
duyên mới sanh khởi. Đó là bản chất của các pháp, xưa 
nay vốn là như vậy. Pháp Tánh không tăng không giảm, 
chính là Chân Như. 

Chân Như, Chân là chân thật, Như là như thường 
(luôn luôn như vậy). Đây là Bản Thể chân thật có mặt 
trong khắp vũ trụ, cũng là Tướng Trạng chân thật hoặc 
tính chất chân thật của sự, vật. Trong kinh điển Chân 
Như được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Như Kinh Đại 


181. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Bát Nhã kể ra I6 tên gọi: Pháp Tánh, Pháp Giới, Bất Hư 
Vọng Tánh, Bình Đẳng Tánh, Ly Sanh Tánh, Pháp Định, 
Pháp Trụ, Thật Tế, Hư Không Giới, Bất Tư Nghì Giới, 
Bất Biến Dị Tánh, vân vân đều là tên khác của Chân 
Như. Chân Như đã thành tiêu chí của Đại Thừa Phật 
Giáo. Luận Duy Thức, quyền 2, giải thích Chân Như 
rằng: Chân Như nghĩa là chân thật, rõ ràng không hư 
vọng (hư dối sai lầm). Như là Như Thường, nêu lên 
Tánh không thay đổi. Vì Tánh chân thật, thường như của 
tất cả pháp, nên gọi là Chân Như. 

II Hai Đế Bốn Lóp. 

Chân Như thường còn, không biến đổi. Đó là Thật 
Tánh của Duy Thức. Đối với Thế Tục Đề mà nói: Chân 
Như là Thắng Nghĩa Đề. Lý do để Tụng Văn gọi là: Đây 
là Thắng Nghĩa của các pháp; Hai đế Thế Tục, Thắng 
Nghĩa này là căn bản của Phật Giáo. Chư Phật nương 
vào hai đế mà nói pháp. Chúng sanh nương vào hai để 
mà chứng đạo. Luận Trung Quán có bài kệ: 


R4 —Ñữ Chư Phật y nhị đế 
4# Vị chúng sanh thuyết pháp 
—J\MfâW Nhất dĩ thế tục đế 
=#-šSñf. Nhị đệ nhất nghĩa đẻ. 


2# ®ÑÉX Nhược nhân bất năng trị, 
2'BljÄ —Ãš§ Phân biệt ư nhị để 


RP4ŠR##3* Tác ư thâm Phật pháp 


182. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


TKIRfŠ. Bát trí chân thật nghĩa. 


T&tHfÂẩW Bát y thế tục để 
#®i##_-% Bát đắc đệ nhất nghĩa 
#®i##_-% Bát đắc đệ nhất nghĩa 
“RERE)§/#. Bát năng chứng Niết Bàn 
Nghĩa: 

Chư Phật dựa vào hai đề, 

Vì chúng sanh nói pháp. 

Một là Thế Tục Đề, 

Hai là Đệ Nhất Nghĩa Đề. 


Nếu người không thể hiểu, 
Phân biệt ra hai đề, 

Đối Pháp Phật thâm sâu, 
Không hiểu nghĩa chân thật. 


Không nương Thế Tục Đé, 
không có Đệ Nhất Nghĩa. 
Không có Đệ Nhất Nghĩa, 
không thê chứng Niết Bàn. 


Đệ Nhất Nghĩa Đé, chính là Thắng Nghĩa Đề. Sao 
gọi là Thắng Nghĩa Đế? Đó là Lý Tánh Chân Thật, mà 
Bậc Thánh đã thấy được, cũng là Lý Không Như Phổ 
Biến. Sao gọi là Thế Tục Đế? Đó là sự tướng, mà người 
ám muội đã thấy được, cũng là sự hiểu biết về mặt kinh 


183. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


nghiệm hiện tượng giới. Hai đế này đều không hư dối và 
sai trái, nên gọi là đế (chân thật, đúng đắn). Tông Duy 
Thức có nói rõ về hai để: Thế Tục Đề và Thắng Nghĩa 
Đề, còn lập ra bốn lớp: Thế Gian, Đạo Lý, Chứng Đắc, 
Thắng Nghĩa. 

Đại Thừa Pháp Uyên Nghĩa Lâm Chương, quyên 8, 
Chương Nhị Đề có nói: Pháp nhiệm mầu của Nhị Đế, 
không thể nói sơ lược mà hết được, nói những điểm 
chính thôi, gọi chung là Trung. Một là Thế Tục Đề, còn 
gọi là Ân Hiển Đề. Hai là Thắng Nghĩa Đề, xưa gọi là 
Đệ Nhất Nghĩa Đề cũng gọi là Chân Đề. 

Đối với hai đế, mỗi thứ có bốn lớp: Thế Tục đề có 
bốn tên: Thế Gian Thế Tục Đế, cũng gọi là Hữu Danh 
Vô Thật Đế; Đạo Lý Thế Tục Đế, cũng gọi là Sự Sai 
Biệt Đế; Chứng Đắc Thế Tục Đề, cũng gọi Phương Tiện 
An Lập Đế; Thắng Nghĩa Thế Tục Đế, cũng gọi Giả 
Danh Phi An Lập Đế... 

Thắng Nghĩa Đề có bốn tên: Thế Gian Thắng Nghĩa 
Đề, cũng gọi Thể Dụng Hiển Hiện Để; Đạo Lý Thắng 
Nghĩa Đế, cũng gọi Nhân Quả Sai Biệt Đề; Chứng Đắc 
Thắng Nghĩa Đé, cũng gọi Y Môn Hiên Thật Đế; Thắng 
Nghĩa Thắng Nghĩa Đề, cũng gọi Phế Thuyên Đàm Chỉ 
Đền: 

Dưới đây, xin nói rõ chỉ tiết hơn: 

Về Thế Tục Đế: 

1) Thế Gian Thế Tục Đế: 

Còn có tên Hữu Danh Vô Thật Đế, như tạm gọi 
Bình, Bát, Rừng, Hữu Tình, Trâu, Ngựa vân vân những 
tên gọi ấy, chăng qua là những nhân tố hòa hợp làm nên 


184. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


những pháp giả. Chỉ có Giả Danh, Không có Thật Thể. 
Đó là pháp thế tục che lắp Chân Lý, nên gọi là Thế Gian. 
Chỉ có phàm tình mới nhận là Thật Có, dựa theo tình đặt 
tên, nên gọi là Thế Tục Đề. Chỉ có Danh không có Thật. 
2) Đạo Lý Thế Tục Đề: 

Còn gọi là Tùy Sự Sai Biệt Đé, tức là các pháp 5 uẫn, 
12 xứ, I8 Giới. Pháp môn Uấn, Xứ, Giới này tùy theo sự 
tướng và nghĩa lý của chúng đặt ra, nên gọi là Đạo Lý. 
Do khác nhau về sự, tướng nên dễ hiểu. Vì vậy, gọi là 
Thế Tục, cũng gọi là Tùy Sự Sai Biệt (Theo sự khác 
nhau). 

3) Chứng Đắc Thế Tục Đế: 

Cũng gọi là Phương Tiện An Lập Đề. Đây là phương 
tiện của Phật, đặt ra pháp môn Tứ Đề để biết trừ ác, tu 
thiện; để hành giả theo bốn Chân Lý: Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo mà tu tập; chứng được quả Thánh, nên gọi là Chứng 
Đắc. Vì tướng trạng của nó rõ ràng có thê biết được, nên 
gọi là Thế Tục, cũng gọi là Phương Tiện. 

4) Thắng Nghĩa Thế Tục Đế: 

Cũng gọi là Giả Danh Phi An Lập Đề. Đây là Nhị 
Không Chân Như: Ngã Không Chân Như là chứng được 
Không Ngã. Pháp Không Chân Như là chứng được Pháp 
Không. Đây là lìa các Tướng (phi an lập: không đặt ra), 
mà là các bậc Thánh giác ngộ được, nên gọi là Thắng 
Nghĩa. Vì còn dùng giả tướng đặt ra, Thể Chẳng lìa ngôn 
ngữ (chưa lìa giả danh), nên gọi là Thế Tục, cũng gọi là 
giả danh nên chăng đặt ra. 

Bốn Đề ở trên gọi là Thế Tục. Thế là che khuất chân 
lý. Tục là có tướng rõ ràng. Đề nghĩa là Thật. Có như 


185. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


thật có, không như thật không. Có, Không chẳng hư dối, 
nên gọi là Đề. 

Về Thắng Nghĩa Đế: 

1) Thế Gian Thắng Nghĩa Đế: 

Còn gọi là Thể Dụng Hiển Hiện Đế: Đây chính là đề 
thứ hai trong bốn đề thế tục. Ba Khoa: 5 uấn, 12 xứ, 18 
giới của đạo lý Thế Tục Đề. Vì sự, tướng của chúng biêu 
hiện thô sơ, có thể phá hoại được, nên gọi là Thế Gian. 
Điều này chỉ bậc Thánh chứng hậu đắc trí mới biết được, 
vượt lên thế gian Thế Tục Đề, nên gọi là Thắng Nghĩa. 
Đề này cũng gọi là Thê Dụng Hiển Hiện Đé, so với Thế 
Tục Đề thứ nhất không giống nhau, vừa có Thể vừa có 
dụng, và sự, lý biểu hiện thô sơ. 

2) Đạo Lý Thắng Nghĩa Đề. 

Còn gọi là Tự Quả Sai Biệt Đề: Đây là để thứ ba 
trong Thé Tục Tứ Đề, chứng được Thế Tục Đề của Tứ 
Đề pháp môn. Đó là do biết Khổ, chứng Tập, mến Diệt, 
tu đạo của Đạo Lý Nhân Quả nhiễm, tịnh (thiện, ác) mà 
đặt ra, là cảnh trí vô lậu, thù thắng. Do vượt hơn hai để 
trước, nên gọi là Đạo Lý. Đó là cảnh giới của Vô Lậu 
Trí, nên gọi là Thắng Nghĩa. 

3) Chứng Đắc Thắng Nghĩa Đề: 

Còn gọi là Y Môn hiển Thật Đề. Đây là Nhị Không 
Chân Như của Đề Thứ Tư trong bốn Đề Thế Tục. Đó là 
dựa vào Không Môn Quán của Thánh Trí nhị không mà 
chân lý được hiển bày, nên gọi là Chứng Đắc. Bởi vì sự 
liều lượng của phàm ngu đối với cảnh của bậc Thánh thì 
hơn Tục Đề thứ ba ở trước, nên gọi là Thắng Nghĩa. 

4) Thắng Nghĩa Thắng Nghĩa Đế: 


186. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Còn gọi là Phê Thuyên Quy Chỉ Đề. Đây tức là Nhất 
Thật Chân Như, Diệu Thể Ly Ngôn, Siêu Tuyệt Pháp 
Tướng, nên gọi là Thắng Nghĩa. Đó là chứng được Trí 
Căn Bản Vô Phân Biệt, hơn Tục Đế thứ tư ở trước. 
Trong các Thắng Nghĩa chỉ có trí này là cao tột, nên gọi 
là Thắng Nghĩa của Thắng Nghĩa. Lý của Đề này phải bỏ 
ngôn ngữ, nói năng, chỉ bằng Chánh Trí sở đắc thôi. 

Bốn để trên gọi là Thắng Nghĩa Đế. Thắng là vượt 
trội (Thù Thắng), có hai nghĩa: Một nghĩa nói về Cảnh 
Giới. Một nghĩa nói về Đạo Lý. Đề là chân thật. Là sự 
đúng là sự, lý đúng là lý. Lý, Sự không sai lầm, nên gọi 
là Đề 

Những biện giải ở trên là Nhị Đề hợp lại để giải rõ về 
Tam Thừa. Nếu chỉ giới hạn Bồ Tát Thừa mà nói thì lấy 
việc chấp Thật Ngã, Thật Pháp làm Tục thứ nhất; lấy ba 
Khoa uấn, xứ, giới làm Tục thứ hai, chân Thứ nhất; lấy 
Tam Tự Tánh, Tam Vô Tánh là lý Duy Thức làm Tục 
thứ ba, chân Thứ hai; lấy Chân Như Thị Không làm Tục 
thứ tư, chân thứ ba; lấy Nhất Chân Pháp Giới làm chân 
thứ tư. Thành lập như thế, tuy là năm lớp, nhưng hình 
tượng của Chân Tục theo thứ tự tám lớp, không rỗi rắm. 

Vì Chân phải dựa vào Tục mà nói. Tục phải dựa vào 
Chân mà nói. Chân là Thật ở trong vật. Nếu không có 
vật, thì Chân là cái gì? Cho nên nói được Chân là Chân ở 
trong Tục. Lại, Tục còn là Giả của Thật. Nếu không có 
Thật, thì Giả của cái gì? Cho nên nói được Tục là Tục ở 
trong Chân. Cho nên, trong Tục Sự ắt phải có Chân Lý; 
trong Chân Lý ắt phải có Tục Sự. Nếu thiếu một thì mất 
cả hai. Pháp độc lập không thể có. Vì vậy, không thê trừ 


187. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


bỏ Y Tha Khởi mà chứng được Viên Thành Thật, cũng 
không thê không có Tục Đề mà thành lập Chân Đề. Mà 
Chân, Tục nương vào nhau mới thành lập được. 

Thế Tục, Thăng Nghĩa, mỗi thứ lập ra bốn lớp như 
thế là làm sáng tỏ tất cả các pháp: Có là có Thật Thẻ, Có 
là không có Thật Thẻ. Ở trong Hữu Thật Thể có Hữu Vi 
Sự Pháp, Hữu Vi Lý Pháp. Ở trong Lý Pháp có lý nhân, 
quả thiên cận khác nhau, có lý thâm sâu Chân Như. Ở 
trong lý thâm sâu có sự hiển lộ của hai không, có thể 
dùng ngôn ngữ nói năng là Giả; ha xa Giả mà chứng 
được Thánh Trí là Chân. Vì có sự bất đồng như vậy, nên 
mỗi đề mới lập ra bốn lớp. 

LII. Thật Tánh Duy Thúc. 
Tam Thập Tụng nói: 
ltitxI®# 
7RRIZm 
Thử chư pháp thắng nghĩa 
Diệc tức thị Chân như. 

Nghĩa: 

Các pháp Thắng Nghĩa này, 
Cũng tức là Chân Như. 


¡ng Rút 


RIEiSt SE ‡E 


Thường như kỳ tánh cố 
Tức Duy thức thật tánh. 


188. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Nghĩa: 

Vì Tánh nó thường như, 
tức Thật Tánh Duy Thức. 

Hai câu đầu của tụng văn nói: “Các pháp” là Tất cả 
các pháp. Thắng Nghĩa là Thắng Nghĩa Đé, đã giảng ở 
trên, tuy có bốn lớp, nhưng Thắng Nghĩa nói ở đây là chỉ 
lớp cuối cùng trong bốn lớp của Nhị Đế: Thắng Nghĩa 
của Thắng Nghĩa Đế. Thắng Nghĩa Đề này Thể nhiệm 
mâu, xa lìa ngôn ngữ, siêu việt các pháp. Đó là “ngôn 
ngữ dút bặt, suy tư văng lặng” (ngôn ngữ đạo đoạn, tâm 
hành xứ diệt); là “trừ bỏ luận bàn, chỉ còn chánh trí” đã 
chứng được. Vì vậy, Thắng Nghĩa của Thắng Nghĩa Đề, 
chính là Chân Như nội chứng của bậc Thánh: Tức là 
Chân Như. 

Câu thứ ba: Thường Như kỳ tánh cố: Vì Tánh nó 
Thường Như. Kỳ tánh: tánh của nó: Thật Tánh của các 
pháp. Luận Thành Duy Thức nói: Tánh này là Tánh Duy 
Thức. Vì Tánh Duy Thức có hai loại: Hư vọng (giả dối, 
sai lầm) là Biến Kế Sở Chấp; Chân Thật là Viên Thành 
Thật. Loại “hư vọng” ra, gọi là Thật Tánh. Còn có hai 
nữa rõ ràng hơn: Thế Tục là Y Tha Khởi; Thắng Nghĩa: 
Viên Thành Thật. Loại Thế Tục ra, nên nói là Thật Tánh. 

Dựa vào nội dung luận văn trên thì Biến Kế Sở Chấp 
và Y Tha Khởi trong ba tự tánh đều không phải là Thật 
Tánh của các pháp. Chỉ có Viên Thành Thật này mới là 
Thật Tánh của các pháp. Đứng về phương tiện Duy Thức 
mà nói: Thật Tánh của các pháp này cũng chính là Thật 


189. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Tánh của Duy Thức. Cho nên tụng văn thứ 24 
nói: BỊIIE S58 ‡#: Tức là Thật Tánh của Duy Thức. 

Đã giải thích bài tụng thứ 25 xong. Xin bổ sung nhận 
định về Chân Như đối với tông phái Đại Thừa ở Trung 
Quốc. Xưa nay, nói đến Chân Như là dựa vào Duyên 
Khởi Quan mà thành lập. Vì tất cả pháp chờ đủ duyên 
mới sanh, không có Tự Tánh Độc Lập, nên gọi là Tánh 
Không, cũng gọi là Không Tánh. Không Tánh là bản 
chất của các pháp, xưa nay là như thế, Lý Thể không 
tăng, không giảm. Vì vậy, Chân Như là trạng thái vắng 
lặng, khách thể, có mặt trong các pháp. Phái chống đối 
Phật Giáo ở Án Độ dựa vào ý nghĩa thuyết Chân Như 
này. Duy Thức Học cũng dựa vào ý nghĩa thuyết Chân 
Như này. Vì Không Tông lấy Không Tướng của các 
pháp làm Chân Như; Hữu Tông lấy Viên Thành Thật 
Tánh làm Chân Như. Nhưng Tông phái Đại Thừa ở 
Trung Quốc, đối với Chân Như, nhận thức không giống 
nhau . Như Tông Thiên Thai căn cứ vào thuyết Tính Cụ 
chủ trương: bản thân Chân Như, xưa nay, có đầy đủ 
các pháp nhiễm, tịnh, thiện, ác. Hoa Nghiêm Tông căn 
cứ vào thuyết Tánh Khởi , chủ trương: Bản Thẻ tức là 
Hiện Tượng, tức là Chân Như vốn là Vạn Pháp, Vạn 
Pháp vốn là Chân Như. Hai tông này đều chịu ảnh 
hưởng của Luận Đại Thừa Khởi Tín. 

Tông phái, ở Trung Quốc, có liên hệ quan điểm Duy 
Tâm Chân Thường, lấy hai tiêu chuẩn Nhất Tâm, Nhị 
Môn (Một Tâm mở ra hai cửa) của Luận Đại Thừa Khởi 
Tín để xiễn dương giáo nghĩa. Đó là “Bất Sanh Bất Diệt 
và Sanh Diệt hòa hợp với Phi Nhất Phi DỊ”; hoặc “Chân 


190. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Như Tịnh Pháp hoàn toàn không chút nhiễm ô, chỉ vì Vô 
Minh Huân Tập mà có tướng nhiễm ô”. Như thế, Chân 
Như không chỉ là Khách Thể Tánh, Lý Thê ở trạng thái 
tĩnh, mà cũng là Chủ Thể Tánh, tình cảm ở trạng thái 
động. Đúng là Thể có khả năng sanh ra vạn pháp, mà nó 
không sanh không diệt, ha tướng nói năng, lìa tướng 
danh tự. 


191. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Chương 12. 
NÓI RÕ VÈ DUY THỨC VỊ VÀ TU TẬP 
DUY THỨC VỊ 


30 bài tụng trong Duy Thức Tam Thập Tụng, thì 24 
bài đầu tiên: Nói rõ Tướng của Duy Thức. Bài thứ 25: 
Nói Duy Thức Tánh. 5 bài cuối cùng: Nói Duy Thức Vị. 

Dụng ý giảng rộng 25 bài tụng đầu cho chúng ta hiệu 
rõ vạn pháp trong thế gian, chỉ do Y Tha (Nhân Duyên) 
khởi lên, như ảo, như hóa. Chỉ có chứng được Chân Lý 
Viên Thành Thật, mới có thể chuyên Thức thành Trí, đến 
được Đại Bồ Đề và Phật Quả Đại Niết Bàn. Nhưng, 
muốn chứng đắc Quả Phật phải, trãi qua ba đại A Tăng 
Kỳ Kiếp, tu vô lượng phước đức, trí huệ; trừ hết hai 
chương phiền não và sở tri; chứng được hai không ngã 
và pháp. Như thế mới có thê đạt tới hai thắng quả: Đại 
Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Trong quá trình tu tập, trãi qua 
ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, phải đi qua 5 vị, lần lượt 41 cấp. 

Năm vị tu tập Duy Thức là: Tư Lương VỊ; Gia Hành 
VỊ; Thông Đạt VỊ; Tu Tập VỊ; Cứu Cánh VỊ. Luận 
Thành Duy Thức, quyền 9, nói: Làm thế nào ngộ nhập Š 
vị Duy Thức? Tư Lương VỊ: Tu Thuận Giải Thoát Phần 
của Đại Thừa. Gia Hành VỊ: Tu Thuận Quyết Trạch 
Phần của Đại Thừa. Thông Đạt VỊ: Đạt đến chỗ Kiến 
Đạo của Bồ Tát. Tu Tập vị: Đạt đến chỗ Tu Đạo của Bồ 
Tát. Cứu Cánh Vị: An trụ Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Thuận: thuận ích. Phận (phần): bộ phận. Bộ 


192. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


phận thuận ích theo thuận pháp gọi là Thuận Phận. Có 3 
loại: 


l) 


2 


3) 


Thuận Phúc Phận: Thiện căn hữu lậu cảm được quả 
đáng yêu của thế gian, như Ngũ Giới, Thập Thiện. 
Thuận Giải Thoát Phận: Giải Thoát là Niết Bàn, là 
thiện căn hữu lậu thiền định có thể cảm được quả 
Niết Bàn. Điều thiện này nấy sanh khiến loài hữu 
tình được, gọi là Pháp Niết Bàn có trong thân. Nếu 
nghe sống chết là sai trái, các pháp vô ngã, Niết Bàn 
có đức, mà lông tóc dựng đứng, khóc than sướt mướt 
thì biết người đó đã có cái thiện của Thuận Giải 
Thoát Phận. Đó là ba hiền vị của Thanh Văn Thừa 
(Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng). 

Thuận Quyết Trạch Phận: Thiện căn hữu lậu của 
Noãn, Đinh, Nhẫn, Thế Đệ Nhất pháp. Quyết trạch là 
Thắng Huệ vô lậu thấy được lý Tứ Đề. Công đức của 
4 thiện căn này có thê giúp thuận ích tăng trưởng trí 
Quyết Trạch Kiến Đạo. Đó là một phần thắng huệ, 
khi nó nây sanh ra, được gọi là Thuận Quyết Trạch 
Phận. Cho nên, cái cực nhanh trong Thanh Văn 
Thừa, phải trãi qua ba kiếp, mới được giải thoát. 
Kiếp đầu nây sanh Thuận Giải Thoát; Kiếp hai nây 
sanh Thuận Quyết Trạch. Kiếp ba mới vào ngôi Kiến 
Đạo, tới Giải Thoát Cứu Cánh (Luận Câu Xá, quyên 
18 và 23). 

Lại nữa, làm thế nào lần lượt ngộ nhập Duy Thức? 


Vì các vị Bồ Tát, ở Tư Lương VỊ, tánh, tướng của Thức, 
có thê tin sâu, hiểu rõ. Ở Gia Hành Vị, có thể từ từ dứt 
trừ Sở Thủ, Năng Thủ, dẫn đến hiểu biết đúng đắn (chân 


193. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Kiến). Ở Thông Đạt Vị thì hiểu biết chân thật . Ở Tu Tập 
Vị thì luôn luôn tu tập theo giáo lý đã thấu hiểu, trừ tiếp 
chướng ngại còn lại. Đến Cứu Cánh Vị: ra khỏi chướng 
ngại, hoàn toàn sáng suốt, có thể giáo hóa loài hữu tình ở 
đời sau, khiến cho chúng ngộ, đi vào tướng Tướng và 
Tánh của Duy Thức. 

Bốn mươi mốt cấp: Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập 
Trụ, Thập Hồi Hướng và Diệu Giác Bồ Tát. Dưới đây, 
xin trình bày Ngũ VỊ Duy Thức: 
L Tự Lương VỊ. 


J32Z#ifii[.  Nãi chí vị khởi thức 
5>ˆ8IfXttt Cầu trú Duy thức tánh 
J —HWBểHRE  UƯ nhị thủ Tùy miên 


⁄7kR£fÄ». Du vị năng phục diệt. 
Nghĩa: 
Từ Khi chưa Khởi Thức, 
Cầu trụ Duy Thức Tánh, 
Với Hai Thủ Tùy Miên, 
Vẫn chưa thể phục diệt. 


Tư Lương Vị là vị thứ nhất trong 5 vị tu hành Duy 
Thức. Đây là giai đoạn đầu tiên chuẩn bị. Trong vị này 
tu 30 tâm: Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng để 
tích trữ tư lương cho việc Tu Đạo (nội dung là tam giới 
Tu Hoặc (Pư Hoặc): Tham, Sân, S1, Mạn, Thân Kiến, 
Biên Kiến) 


194. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Tư Lương VỊ, trong 5 vị Tu Đạo, chỉ là con đường 
phương tiện. Gọi Tư Lương là, như người sắp đi Xa, 
trước tiên phải tập trung của cải, lương thực, những nhu 
yêu phẩm trên đường đi. Tu tập Duy Thức cũng phải tích 
tụ phước đức, trí tuệ trước. Làm sao tích tụ phước đức, 
trí huệ? Đó là Phát Tâm Bồ Đề, Hành Bỏ Tát Đạo. Bồ 
Tát tu Duy Thức, dùng bốn loại nhân duyên ra sức học 
hỏi, tìm hiểu đạo lý Duy Thức. Chỉ có sức của Định, Huệ 
không đủ, chưa có thể hiểu thấu tánh, tướng Duy Thức, 
vì vẫn còn chấp chặt ngoại cảnh, danh ngôn sai khác. 
Cho nên việc tu tập Duy Thức, không phải là thiền định, 
quán niệm, mà là tâm tán loạn theo sự, tướng bên ngoài, 
6 Ba La Mật, 37 Bồ Đề Phần, 4 Nhiếp Pháp, phước đức 
4 Vô Lượng Tâm, vân vân. Ở vị này, Tam Thập Tụng 
nói: 

7›#%ieâft 
3> #IFX#‡‡ 
JA RE 


3š k8š1A3. 


Luận Thành Duy Thức giải thích bài tụng này như 
sau: Từ khi phát Bồ Đề Tâm vĩ đại, vững chắc, đến lúc 
chưa khởi lên Thuận Quyết Trạch Thức, cầu trụ được 
Tánh Chân Thắng Nghĩa của Duy Thức thì đều thuộc 
vào Tư Lương Vị. Và giải thích thêm: Đối với nghĩa của 
Duy Thức, tuy hiểu biết, tin tưởng sâu xa, nhưng chưa 
thể biết rõ Năng, Sở Thủ đều không, thì phần nhiều, ở 


195. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


ngoài cửa mà tu Bồ Tát Hạnh. Vì vậy, Nhị Thủ dẫn đến 
Tùy Miên (phiền não hay chủng tử của hai chướng: 
Phiền não và sở tri), do chưa đủ năng lực áp đảo và tiêu 
diệt, khiến cho nó không khởi lên hiện hành của hai thủ. 
Chữ Thức trong câu: “VỊ Khởi Thức”, tức là chưa 
khởi cái Thức của Thuận Phù Trạch Phần (hay Thuận 
Quyết Trạch Phần). Duy Thức Tánh chỉ Tánh Viên 
Thành Thật: Chân Như. Hai Thủ là Năng Thủ, Sở Thủ. 
Tùy Miên còn gọi là Tập Khí (vọng hoặc có: Hiện Hành, 
Chủng Tử, Tập Khí, cũng là chủng tử của phiền não 
chướng và sở tri chướng). Vì mới bắt đầu tu Duy Thức 
Hạnh, nên trí huệ quyết trạch (chọn lựa) của nó còn chưa 
sanh khởi. Do đó,chưa đủ khả năng áp đảo, tiêu diệt Hai 
Thủ và Tùy Miên; cũng chưa đủ khả năng an trụ trong 
Thật Tánh của Duy Thức. 
H. Gia Hành VỊ. 


1Rñi U 2! Hiện tiền lập thiểu vật 
ESE-11:4-5ãE3 Vị thị Duy thức tánh 
DSHfSM Dĩ hữu sở đắc có 
3E. Phi thật trú Duy thức 
Nghĩa: 

Hiện tiền còn chút vật, 

Ấy là Tánh Duy Thức, 

Vì còn có sở đắc 

Chưa thật trụ Duy Thức. 


196. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Gia Hành VỊ là vị thứ hai trong năm vị tu tập Duy 
Thức. Ý nói là ra sức lớn hơn nữa để tích tụ công đức tu 
hành. Người tu tập Duy Thức, trong Tư Lương Vị, tất cả 
30 tâm: Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng: sẽ vào 
Kiến Đạo (dứt hết phiền não, sở tri chướng). Siêng năng 
tu: 4 Tầm Tứ Quán, 4 Như Thật Trí để chứng được 4 
Thiện Căn: Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp. Đây 
là phương tiện đi vào VỊ Kiến Đạo. 

Gia Hành VỊ này tiếp cận với Kiến Đạo, nên gọi là 
Thuận Quyết Trạch Phần, tức là tùy thuận Cảnh Giới 
Chân Như, sanh khởi Trí Huệ quyết trạch. Vốn bắt đầu 
từ Vị Tư Lương, người tu tập chỉ lo tu phước. Khi đến 
VỊ Gia Hành nặng về tu huệ. Đó là lý do tại vị này tu 4 
Tầm Tứ Quán, 4 Như Thật Trí Quán để áp đảo, dứt trừ 
hai chướng hiện hành Phân Biệt Khởi (Kiến hoặc) và 
Câu Sanh Khởi (Tư hoặc). 

Bồ Tát ở vị này, tuy tu hành Vị Tư Lương quán trí 
khá thù thắng. Nhưng chỉ vì chưa khởi Trí Vô Lậu, ở 
trong Duy Thức Tam Quán, khó tránh khỏi quán sát sai 
lầm tướng phần sở biến, lại cho là Tánh Viên Thành 
Thật. Do vậy, không thê trụ trong Thật Tánh Duy Thức 
của Chân Như Vô Tướng. Đối với vị này, Tam Thập 
Tụng nói: 

Hiện tiền lập tiểu vật, 
VỊ thị Duy Thức Tánh, 
Dĩ hữu sở đắc có, 

Phi thật trụ Duy Thức. 

Luận Thành Duy Thức giải thích bài tụng này, như 
Sau: 


197. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Bồ Tát, ở vô số kiếp đầu tiên, chuẩn bị đầy đủ Tư 
Lương phước đức và trí huệ, Thuận Giải Thoát Phận (I 
trong ba Thuận Phận: Thuận Phước Phận, Thuận Giải 
Thoát Phận, Thuận Quyết trạch Phận) đã hoàn toàn viên 
mãn, đã vào Kiến Đạo, lại tu Gia Hành, trừ hết hai Thủ, 
như Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp (4 loại Gia 
Hành). Bốn tên gọi này, nói chung, là Thuận Quyết 
Trạch Phần, vì cùng hướng đến sự chân thật của Quyết 
Trạch Phần. Vì đã đến gần với Kiến Đạo, nên đặt tên là 
Gia Hành, không phải như Tư Lương ở trước không có 
Gia Hành. 

Còn giải thích thêm: Bồ Tát, ở trong bốn vị này, còn 
dựng lên “chút vật” ở trước mất; gọi đó là Tánh Chân 
Thắng Nghĩa của Duy Thức. Vì hai tướng Không, Hữu 
chưa trừ, quán tâm mà vướng tướng, nên thấy có Sở Đắc. 
Vì vậy, không phải đã thật trụ Lý Chân Thật của Duy 
Thức. 

Ở Vị Tư Lương, vì, đối với Hai Thủ Tùy Miên, chưa 
có thê áp đảo, diệt trừ, nên chưa thể an trụ Thật Tánh của 
Duy Thức. Ở Vị Gia Hành, vì tu tứ quán, Tứ Trí chứng 
nhận Hai Thủ đều không, dường như cảnh giới Chân 
Như hiện ra trước mặt. Ở lúc này, chỉ còn một chút 
chướng ngại. Đó là còn dựng lên một chút vật ở trước 
mắt. Chút vật này tức là Thật Tánh Duy Thức. Nhưng 
Thật Tánh Duy Thức chăng phải không, chẳng phải có. 
Tuy là Được, mà thật sự, không có gì để Được. Do đây, 
vì có cái sở đắc nên chưa thể gọi là thật trụ vào Duy 
Thức. 


198. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Bốn quán Tầm Tứ, trong 5 vị tu tập Duy Thức, là 
phép quán của vị Gia Hành tu tập. Đó là Tầm Tứ Quán, 
Nghĩa Tầm Tứ Quán, Tự Tánh Tầm Tứ Quán và Sai Biệt 
Tầm Tứ Quán. Danh là danh ngôn nói ra. Nghĩa là nghĩa 
lý được nói ra. Tự Tánh là Danh và Nghĩa của Thể Tánh. 
Sai Biệt là sự khác nhau về chủng loại của Thể Tánh. 
Dưới đây, xin giải thích bốn quán Tầm Tứ: 

a) Danh Tầm Tứ Quán: 

Danh là tên gọi tất cả sự, vật. Ngay ở tên gọi sự, vật 
tìm tồi, quan sát thì biết rằng Danh, chẳng qua, là giả 
danh (giả thuyết vậy thôi). Tức là đối với Tướng còn 
dùng ngôn ngữ tăng thêm lên. Nhưng Danh tùy thuộc ở 
Thật. Pháp Sư Tăng Triệu nói: Dùng Danh tìm Vật, vật 
không đúng với sự Thật của Danh. Dùng Vật tìm Danh, 
Danh không nói được Công Năng của Vật. Chúng ta 
chấp Danh tìm Thật, cả đời chỉ toàn là phiền não. Bởi 
vậy, tìm tòi từ Danh giả lập là hư dối, sai lầm không 
đúng. Đó chính là Danh Tầm Tứ Quán (quán sát thật kỹ 
từ tên gỌI). 

b) Nghĩa Tầm Tứ Quán: 

Nghĩa là dựa vào Danh giải thích Thê Tướng của các 
pháp. Như núi, sông, đất liền, người, trâu, ngựa, đê, 12 
xứ, I8 giới, vân vân. Các pháp thuộc sắc, tâm này đều là 
sự hòa hợp của Nhân Duyên, giả có trong một thời gian, 
cũng tức là sở biến của Duy Thức, hư ảo, không thật. Từ 
đây mà suy xét Tầm Tứ, gọi là Nghĩa Tầm Tứ Quán. 

c) Tự Tánh Tầm Tứ Quán: 

Tự Tánh là Thể Tánh của chính các pháp. Các pháp 

Hữu Vi Sắc, Tâm đều nương cậy nhân duyên, Duy Thức 


199. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


biến hiện. Lìa Thức không có các pháp ấy. Do đó, tìm 
tòi, suy nghĩ thấu rõ Danh,Nghĩa của các pháp, Tự Tánh 
đều không, nên gọi là Tự Tánh Tầm Tứ Quán. 

d) Sai Biệt Tầm Tứ Quán: 

Sai Biệt là tướng khác nhau của Danh và Nghĩa. Sai 
Biệt của Danh, như một lời, nhiều lời. Sai Biệt của 
Tướng, như dài, ngắn, vuông, tròn, thiện, ác, tốt, xấu. Tất 
cả những pháp ấy, mỗi thứ khác nhau. Mà sự khác nhau 
này đều là Giả Có, Thật Không (có giả, không có thật). 
Do đó, tìm tòi, suy nghĩ thấu rõ Danh, Nghĩa, Tự Tánh 
của các pháp đều chỉ là Giả Hữu, Thật Vô (Giả có, Thật 
không), nên gọi là Sai Biệt Tầm Tứ Quán. 

Trong VỊ Gia Hạnh, sau Tầm Tứ Quán, tiếp theo là 
Quán Hạnh. Đó là Tứ Như Thật Trí. Nghĩa là từ Tứ Tầm 
Tứ Quán ở trước làm nhân suy tìm giả hữu, thật vô; lại 
còn thừa nhận phép quán quyết định. Do đây có thê biết 
Danh, Nghĩa, Tự Tánh, Sai Biệt,.. của Sở Thủ, cố 
nhiên, la Thức chẳng có; tức là Thức Năng Thủ, rốt 
cùng, cũng không thể có. Như Thé, trừ bỏ Năng Thủ, Sở 
Thủ thì gọi là Bốn Trí Như Thật: 


a) Danh Tầm Tứ Quán sanh ra Như Thật 
Trí. 

b) Nghĩa Tầm Tứ Quán sanh ra Như Thật 
Trí. 

c) Tự Tánh Tầm Tứ Quán Sanh ra Như Thật 
Trí. 

d) Sai Biệt Tầm Tứ Quán Sanh ra Như Thật 
Trí. 


200. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Tu Bốn Tầm Tứ Quán và Bốn Như Thật Trí Quán 
phải trãi qua Bốn Vị Gia Hạnh: Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế 
Đệ Nhất VỊ. Hai vị đầu, tu Bốn Tầm Tứ Quán: quán Sở 
Thủ không. Hai vỊị sau, tu Bốn Như Thật Trí Quán: quán 
Năng Thủ, Sở Thủ đều không. Vị Tứ Gia Hành còn có 
tên Vị Tứ Thiện căn. Đó là cấp bậc bốn loại Gia Hành: 
Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế Đệ Nhất trên bước đường tu tập 
Duy Thức Tông. 

Bốn Gia Hành này: Noãn là hạ phẩm trong Tầm Tứ 
Quán, còn Đảnh là thượng phẩm. Nhẫn là hạ phẩm của 
Như Thật Trí Quán, còn Đảnh là thượng phẩm. Bồn loại 
quán này xuất phát từ bốn loại định: Minh Đắc, Minh 
Tăng, Ấn Thuận và Vô Gián. Dưới đây xin giảng từng 
loại Gia Hành: 

I1) Noãn VỊ: Luận Thành Duy Thức nói: Nương Định 
Minh Đắc quán Vô Sở Thủ (không có cái để được) 
thì đứng vào Noãn Vị. Ánh sáng trong Định Minh 
Đắc là Vô Lậu Huệ. Ở vị này mới bắt đầu quán bốn 
pháp: Danh, Nghĩa, Tự Tánh, Phân Biệt đều là sự 
biến hiện từ tâm thức của loài hữu tình, giả danh bày 
vẻ ra, chăng có Tự Tánh, lìa Thức là Không thể có. 
Nhờ đây mà áp đảo, dứt trừ cảnh Sở Thủ. 

2) Đảnh VỊ: Luận Thành Duy Thức nói: Nương Định 
Minh Tăng, Tầm Tứ đã phát, quán Vô Sở Thủ thì 
đứng vào Đảnh VỊ. Minh Tăng là trí huệ tăng trưởng. 
Sau khi tăng trưởng, trí huệ tiến một bước nữa quán 
sát cảnh không của Sở Thủ, tu quán Tầm Tứ đến 
được tuyệt đỉnh, nên gọi là Đảnh VỊ (Đảnh là đỉnh) 


201. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


3) Nhẫn Vị: Luận Thành Duy Thức nói:Nương định Ấn 
Thuận, trí Như Thật đã phát, đối với Vô sở Thủ 
quyết định giữ lấy Vô Năng Thủ, cũng là Thuận Lạc 
Nhẫn. Ấn của Ấn Thuận Định là chứng nhận chắc 
chắn. Ấn Thuận là Ấn trước, Thuận sau (Ấn: những 
điều quyết định trong giáo lý. Thuận: thuận ích). 
Chính là giữ lấy bốn loại Tầm Tứ Trí Quán trên này. 
Quán bốn loại cảnh Sở Thủ: Danh, Nghĩa, Tự Tánh, 
Phân Biệt đều không có Tự Thẻ. Tức là Tâm Thức 
Năng Thủ cũng không thể có được. Sở Thủ của Sở 
đã không nên Năng Thủ cũng không. Trước Ấn thì 
Sở Thủ không, sau Ấn thì Năng Thủ không, nên gọi 
là Ấn Thuận Định. 

4) Thế Đệ Nhất Vị: Luận Thành Duy Thức nói: Nương 
Định Vô Gián Trí Như Thật đã phát sanh, giữ lấy hai 
không (Năng Thủ, Sở Thủ). Trong loài DỊ Sanh này 
siêu việt nhất, nên gọi là Thế Đệ Nhất Pháp. 

HI. Thông Đạt Vị. 

#Zb\RjƑJj#@& Nhược ư thời sở duyên, 
###&#ffj@ Trí đô vô sở đặc, 
j#ủidlữẪ4 - Nhĩ thời trụ Duy Thức, 
8Œ HWHHằùđL Ly nhị thủ tướng cố. 
Nghĩa: 

Nếu đối cảnh sở duyên 

Trí không còn sở đắc 

Bây giờ trụ Duy thức 

Vì xa lìa hai thủ. 


202. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


VỊ Thông Đạt là vị thứ ba trong năm vị tu tập Duy 
Thức. Đây là vị Kiến Đạo của Bồ Tát, ở Nhập Tâm của 
Sơ Địa (Mỗi địa trong mười địa đều có ba Tâm: Nhập, 
Trụ, Xuất). Thông Đạt đối với lý Nhị Không Vô Ngã, đó 
là Vị Kiến Đạo. 

Từ xưa đến nay, loài hữu tình bị vô minh, phiền não 
che lấp, trở ngại; từ đó điên đảo, vọng tưởng khởi lên 
Hoặc, tạo ra Nghiệp và trôi lăn trong biển khổ. Từ khi 
phát tâm học Phật đến giờ, trãi qua nhiều kiếp tu hành, 
còn chưa nhận ra sự sai lầm của Thức đối với Tánh Chân 
Thật Nghĩa của Duy Thức. Chẳng qua, ở sát na thứ hai 
của pháp Thế Đệ Nhất, từ Sơ Địa Cực Hỷ trong Thập 
Địa đến Thức Tánh Chân Thật của Vị Thông Đạt này thì 
mới vào VỊ Thông Đạt, tức là VỊ Kiến Đạo. Đây là vị 
Thấy Được Đạo, tức Nhị Không Chân Như, cũng là Thật 
Tánh Duy Thức. Tam Thập Tụng nói: 

Zb\RjPjf&: Nhược ư thời sở duyên, 
#@##&ffñâ@@$ Trí đô vô sở đắc, 
ERRf(ŒIfRB Nhĩ thời trụ Duy Thức, 


BÉ —EWIHĂ“R. Ly nhị thủ tướng cố 

Luận Thành Duy Thức giải thích bài tụng này như 
Sau: 

Nếu, khi Bồ Tát đối với cảnh sở duyên, trí Vô Phân 
Biệt cũng không có sở đắc; vì không giữ lại vô số tướng 
hý luận. Lúc ấy, mới gọi là thật trụ Tánh Chân Thắng 
Nghĩa của Duy Thức, tức chứng được Chân Như. Trí và 
Chân Như bình đẳng, vì cùng lìa xa tướng Năng Thủ và 


203. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Sở Thủ. Năng Thủ, Sở Thủ đều là phân biệt, vì có sự 
hiện diện của tâm hý luận. 

Khi ở Vị Gia Hành, kết quả tu Bốn Quán, Bốn Trí 
đều còn vướng tướng, chưa có thê trụ Duy Thức thật sự. 
Nhưng ở VỊ Thông Đạt, không chỉ Cảnh Sở Thủ không, 
Tâm Năng Thủ không, nghĩa là Trí Năng Quán cũng 
không. Như thế, mới thật chứng Trí Cảnh Giới Nhị 
Không này; Chính là Trí Vô Phân Biệt. Trí Vô Phân Biệt 
là căn bản của các Trí, nên còn gọi là Căn Bản Trí. 
Nương Căn Bản Trí, trước tự chứng pháp Tánh, tức thật 
trụ Duy Thức, tự hợp với Chân Như; sau mới khởi lên 
Trí Hậu Đắc phân biệt. Bồ Tát Kiến Đạo (chứng đạo) là 
dùng hai trí này — Căn Bản Trí và Hậu Đắc Trí — duyên 
hai cảnh của Chân Như (tùy duyên Chân Như và bắt biến 
Chân Như). 

IV. Tu Tập VỊ. 


#48 Vô đắc bắt tư nghì, 
ZH:#i# Thị xuất thê gian trí, 
†à—=‡HEMt Xả nhị thô trọng cố, 
#4 Tiện chứng đắc chuyển Ụ. 
Nghĩa: 
Vô đặc không nghĩ bàn, 


Là trí xuất thế gian, 
Vì bỏ hai thô trọng 
Nên chứng được chuyên y. 


VỊ Tu Tập là vị thứ tư trong năm vị tu tập Duy Thức. 
Người tu hành từ Kiến Đạo trở về sau đến trước Phật quả 


204. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


mãn tâm của Địa Thứ mười, năng tu tập Diệu Cảnh để 
đoạn trừ phiền não, tức là VỊ Tu Tập, cũng gọi là VỊ Tu 
Đạo (ngôi vị giữa Thập Địa Bồ Tát Thừa dứt hai chướng 
phiền não và sở tri câu sanh). 

Bồ Tát tu hành ở Vị Kiến Đạo, tuy chứng được Vô 
Phân Biệt Trí, đã dứt trừ tất cả điên đảo tri kiến của Tâm 
Thức, nhưng vẫn còn lại phiền não vi tế chưa dứt trừ, 
nên còn cần phải tu tập. Vì Bồ Tát ở VỊ fu mười loại 
Thắng Hạnh này, tức là mười Ba La Mật, trừ mười 
chướng nặng, chứng mười Chân Như, ha bỏ hai loại thô 
trọng. Nhờ đó chứng được Chuyên Y: chuyền phiền não 
chướng chứng được Đại Niết Bàn, chuyển sở tri chướng 
chứng được Đại Bồ Đề. Tam Thập Tụng nói vị này như 
Sau: 


##{@Ø8iã ` Vô đắc bất tư nghì, 
8H Thị xuất thế gian trí, 
lầ—-IHEW Xá nhị thô trọng có, 


{f#SÑä{. Tiện chứng đắc chuyển y 

Luận Thành Duy Thức giải thích bài tụng này như 
sau: 

Bồ Tát từ Kiến Đạo trở đi, đoạn trừ dư chướng để 
chứng được chuyên y, lại còn luôn luôn tu tập Trí Vô 
Phân Biệt. Trí này xa lìa Sở Thủ, Năng Thủ, nên nói 
“không được” và “không nghĩ bàn được”. Xa lhìa hý luận 
nói là “Vô đắc”. Diệu dụng khó lường nói là “bất tư 
nghì”, là Trí Vô Phân Biệt ra khoi thế gian. Vì đã cắt dứt 
thế gian, nên gọi là “xuất thế gian”. Hai Thủ Tùy Miên là 
gốc rễ của thế gian. Chỉ Năng Đoạn này (Trí Vô Phân 


205. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


Biệt) mới có tên. Dựa hai nghĩa: Thể Vô Lậu, Chứng 
Chân Như mà đặt tên là Xuất Thế (ra khỏi thế gian). Vì 
trí này có đủ hai nghĩa như thế, nên duy nhất, có tên: 
Xuất Thế. Nhưng trí còn lại không như vậy, nghĩa là 
trong Thập Địa không có Trí Vô Phân Biệt. 

Trí Vô Phân Biệt là một loại trí không cả Năng và 
Sở, là Không Huệ của Vô Trí cũng Vô Đắc. Loại Không 
Huệ này không thể nghĩ bàn, là một loại Trí Huệ Xuất 
Thế Gian. Nó có khả năng xa lìa, tiêu diệt chủng tử 
phiền não chướng và sở tri chướng. Nhờ đó, mà chứng 
được hai quả chuyền y: Bồ Đề và Niết Bàn. 

Trong Tụng Văn: Xả nhị thô trong có, 

Tiện chứng đắc chuyền y. 

Hai chữ“ Thô Trọng” là tên khác của chủng tử. 
“Chuyển y” là chuyển dơ thành sạch. Thay đổi hai 
chướng phiền não và sở tri ô nhiễm, nương tựa vào hai 
quả Niết Bàn và Bồ Đề. Đó gọi là Chuyên Thức Thành 
Trí: 

Chuyên Năm Thức Trước thành Thành Sở Tác Trí, 

Chuyển Thức Thứ Sáu thành Diệu Quan Sát Trí, 

Chuyển Thức Thứ Bảy thành Bình Đăng Tánh Trí, 

Chuyển Thức Thứ Tám thành Đại Viên Cảnh Trí. 

Thức A Lại Da giữ gìn chủng tử vô lậu, hữu lậu. Tu 
Duy Thức là giữ lấy sức huân tập, buông chủng tử hữu 
lậu, chuyền thành chủng tử thanh tịnh cho đến Vị Kiến 
Đạo, chứng Chân Như Nhị Không. Thức A Lại Da 
chuyền nhiễm thành tịnh. Tức là chuyên đổi Tâm Thức 
hư vọng, biến thành Tâm Thức thanh tịnh. “Chuyển Y” 
là chuyển biến cái nó nương tựa, chỉ đối với cách nhận 


206. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


thức về “chỗ nương tựa” mà nói.Luận thành duy thức 
nói: có hai nghĩa: 

Nghĩa 1: Y là chỗ dựa (nương) tức là Y Tha Khởi, vì 
cùng với pháp nhiễm, tịnh làm chỗ nương tựa. Nhiễm là 
giả đối, sai lầm của Biến Kế Chấp. Tịnh là chân thật của 
Tánh Viên Thành Thật. Chuyển có hai phần: chuyên xả 
(buông bỏ), chuyên đắc (biến đổi). Căn cứ thuyết đã nói: 
Chuyển Y Tha Khởi giả dối, sai lầm, tức là phần nhiễm 
của Thức A Lại Da; còn Chuyển là phần tịnh của Viên 
Thành Thật. 

Nghĩa 2: Y là Chân Như của Duy Thức, vì là chỗ 
nương tựa của sanh tử, Niết Bàn. Kẻ ngu điên đảo, lầm 
nhận đó là Chân Như, nên, từ xưa đến nay, chịu khổ 
sống, chết. Bậc Thánh lìa điên đảo, chứng ngộ Chân 
Như, liền được Niết Bàn cứu cánh an lạc. Căn cứ vào 
nghĩa thứ hai thì Y là Chân Như của Duy Thức, buông 
bỏ phần sai lầm, điên đảo của Chân Như. Chuyên (biến 
đổi) thành giác ngộ Chân Như và chứng được Niết Bàn. 

Chuyển Y có bốn ý nghĩa: Năng Chuyển Đạo, Sở 
Chuyển Y, Sở Chuyên Xả, Sở Chuyển Đắc. 

Dưới đây sẽ giải thích từng phần: 
I) Năng Chuyên Đạo: Đây là Trí có khả năng buông xả 
hai chướng, chuyền biến thành hai quả. Có hai loại: 
Năng Phục Đạo: Tức là ba trí Gia Hành thuộc về 

Hữu Lậu,Vô Lậu, Căn Bản, Hậu Đắc. Trí Huệ này áp 

đảo thế lực của chủng tử hai chướng và kiến chúng 

không sanh ra hiện hành. 
Năng Đọan Đạo: Tức là hai trí Căn Bản, Hậu Đắc 

Vô Lậu. Trí Huệ này dứt trừ chủng tử hai chướng. 


207. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


2) 


3) 


Sở Chuyên Y: Tức là Trí Năng Chuyển: buông bỏ 
nhiễm pháp, chuyển biến tịnh pháp trở thành chỗ 
Nương Tựa (Sở Y). Có hai loại: 

Trí Chủng Y: Tức là Thức Thứ Tám. Thức này âm 
thầm gìn giữ chủng tử các pháp nhiễm, tịnh, nên trở 
thành chỗ Nương Tựa (Sở Y) và khiến cho chúng 
buông bỏ (chuyền xả), chuyên biến (chuyền đắc). 

Mê Ngộ Y: Tức là Chân Như. Nếu làm mờ ám 
Chân Như thì sanh ra nhiễm pháp; giác ngộ nó thì 
sanh ra tịnh pháp. Vì vậy, Chân Như là chỗ nương 
tựa căn bản của Mê, Ngộ và khiến cho chúng (mê, 
ngộ) buông bỏ (mê), chuyên biến (ngộ) 

Sở Chuyên Xả: Tức là từ chủng tử hữu lậu đã buông 
bỏ của Năng Chuyển Đạo (tức là trí). Có hai loại: 

Sở Đoạn Xá: Buông bỏ chính là chủng tử hai 
chướng phiền não, sở tri. Vào lúc Chân Vô Gián 
Đạo. Vô Gián đạo: Vô Lậu trí vừa cắt dứt mê hoặc 
mà không bị mê hoặc làm gián cách. Còn gọi là Vô 
Ngại Đạo. Trí huệ đã đoạn hoặc, đã chứng lý, gọi là 
Giải Thoát Đạo. Vô Gián đạo là Nhân Đạo của niệm 
trước. Giải Thoát Đạo là Quả Đạo của niệm sau sanh 
ra Vô Lậu, loại chủng tử này bị buông bỏ (chuyên 
xả). 

Sở Khí Xả: Khí Xả là chủng tử của pháp hữu lậu mà 
không chướng ngại và pháp vô lậu yếu kém. Nhưng 
chúng tử này, tuy không phải là pháp chướng ngại, 
nhưng không cần dứt bỏ, mà Thức Thứ Tám giữ lại, 
sau khi, chuyển biến thành thuần tịnh và hoàn toàn 


208. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


trong sáng: tức là không thể duy trì loại chủng tử 
này, nhưng tự nó vận hành sẽ bỏ đi. 

4) Sở Chuyên Đắc: Tức là dùng Năng Chuyển Đạo 
buông bỏ Nhân của Hai Chướng mà chuyền biến. Có 
hai thứ: 

Sở Hiển Đắc: Hiển Đắc là Niết Bàn chân thật. Dứt 
trừ phiền não, hiển lộ Niết Bàn 
Sở Sanh Đắc: Sanh Đắc là Giác Ngộ lớn (Đại Bồ 
Đè). Dứt trừ Sở Tri, sanh ra Bồ Đề 
Y. Cứu Cánh Vị. 
JÈEIf&ð' Thử tức Vô lậu giới 
TmiãX Bát tư nghì Thiện, Thường 
Zz58fENÉR. — An lạc, Giải thoát thân 


Xx®JƒÊ43*. Đại Mâu Ni danh pháp. 
Nghĩa: 

Đây là Vô lậu giới 

Bắt tư nghì Thiện, Thường 

An lạc, Giải thoát thân 

Đại Mâu Ni danh pháp. 

Vị Cứu Cánh là vị cuối cùng trong năm vị tu tập Duy 
Thức. Quả vị Phật thì phiền não hoàn toàn chấm dứt, 
thanh tịnh hoàn toàn trong sáng, nên gọi là Vô Lậu. Giới 
có nghĩa là chứa. Nghĩa là trong đó có vô biên công đức 
lớn hy hữu, nên gọi là Vô Lậu Giới. Bắt Tư Nghì (không 
thể nghĩ bàn) là Pháp Thân của Phật: không thê chấp Có, 
không thể chấp Không, lìa xa phân biệt, dứt hắn hý luận, 
nên gọi là Bất Tư Nghì. Thiện là pháp thanh tịnh nhiệm 


209. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


mẫu, lìa xa sống chết. Thường là đến hết ranh giới của vị 
lai, luôn luôn không thay đổi. Giải thích từng phần sau 
đây: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Bắt Tư Nghì (không thê nghĩ bàn): Đối với cảnh giới 
Vô Lậu lìa tướng tâm duyên, nên không thê nghĩ; lìa 
tướng nói năng, nên không thể bàn. Đây cũng là quả 
thể hai lần chuyển y: Niết Bàn và Bồ Đề nhiệm mầu 
uyên áo; dứt hắn cảnh của Tầm Tứ. Không thể dùng 
bất cứ thí dụ nào của thế gian để nói năng, luận bàn, 
nên gọi quả thê ấy là “không thê nghĩ bàn” 

Thiện: Pháp tánh thuần tịnh, lìa các phiền não; cũng 
chính là Niết Bàn chân thật của pháp giới thanh tịnh, 
là pháp lìa sanh diệt, công dụng nhiệm mầu không 
giới hạn, đại Bồ đề phâm chất bốn trí thuộc tâm, có 
cả tướng thuận ích của hai lần chuyền y; so với bất 
thiện trái ngược, nên gọi là Thiện. 

Thường: là quả thể của hai lần chuyển y, hoàn toàn 
không thay đổi và mất đi, không có thời gian chấm 
dứt. Đó cũng chính là Chân Niết Bàn, không sanh, 
không diệt: tánh không biến đổi; Bồ Đề lớn luôn an 
trụ với Chân Như, vì là chỗ nương tựa, nên trở thành 
“Thường”. 

An Lạc: Pháp giới thanh tịnh, không có bức bách, 
buôn bực: còn có thể dạy dỗ cho chúng sanh có được 
an vui, nên trở thành an lạc. 

Tụng văn: “Giải thoát thân, Đại Mâu Ni danh pháp” 
là: Giải thoát thân có nghĩa ra khỏi ràng buộc của 
phiền não chướng. Đại Mâu Ni là Tịch Mặc (vắng 
lặng). Phật quả thì hai chướng đã trừ hết, nên gọi là 


210. Việt dịch: Lê Hồng Sơn 


Giải Thoát Thân, cũng gọi là Pháp Thân. Pháp Thân 
là tên chung của ba thân: Tự Tánh Thân, Thọ Dụng 
Thân và Biến Hóa Thân. 


wWwW.quangduc.com 


211. Duy Thức Tam Thập Tụng -Vu Lăng Ba giảng 


